Hán dịch: Thí Hộ - Danapala 
Việt dịch: Nguyên Hiển 





Kinh 
Đại Tập Hội 
Chánh Pháp 


Arya Sanghatasutra Dharma-Paryaya 


Tuệ Quang Foundation 
PO Box 91746, Henderson, NV 89009,US⁄4 


KINH ĐẠI TẬP HỘI CHÁNH PHÁP 


Lời nói đầu 


Thế kỷ 20 là thế kỷ của xung đột ý thức hệ. Thế kỷ 21 sẽ 
là thế kỷ của xung đột tôn giáo quá khích. Làm sao đề hóa 
giải Lửa Hận thù và Vô minh? Chỉ có Phật pháp mới đủ 
khả năng cải hóa được loài người, vì phải cải hóa từ cái 
TÂM. 


Hàng năm các nước Âu Mỹ chỉ tiêu hàng chục tỷ US 
dollars để khám phá không gian, tìm hiểu sự sống ngoài 
trái đất. Đức Thích Ca từ ngàn xưa đã thuyết giảng nhiều 
loại thế giới trong vũ trụ. Tuy có nhiều thế giới khác nhau 
nhưng Phật pháp là một, nhất quán. Chân lý các Đức Phật 
thuyết giảng đều vượt không gian và thời gian. 


Kinh Đại Tập Hội Chánh Pháp này khó tin khó hiểu, do 
nhiều Đức Phật thuyết, ở nhiều thế giới khác nhau. Đức 
Phật dạy: “Nếu có chúng sinh nào được nghe kinh Đại Tập 
Hội Chánh Pháp này sẽ được sống lâu tám vạn bốn ngàn 
kiếp. Nếu ai được nghe Chánh Pháp này, khởi dậy lòng tin 
thanh tịnh, cung kính tôn trọng, thì người ấy chín mươi 
lăm kiếp được Túc mạng trí, sáu vạn kiếp làm Chuyển 
luân vương, lúc mạng chung thời có chín mươi lăm ức 
Đức Phật hiện ra trước mắt, an ủi người đó, thọ ký cho, 
mỗi lần sanh đều được sanh vào cõi Phật” (Xem trang 
13-14). 


Bản Kinh này chưa được lưu truyền rộng rãi tại Việt Nam, 
tuy răng những năm gân đây đã có I1 bản dịch như tiêng 


6 —————————————————— NGUYÊN HIỂN dịch 


Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Ý, tiếng Tây ban nha, 
dựa vào các bản Hán dịch, Tây Tạng và nguyên bản 


Sanskrit (Xem trang nhà http://www.sanghatasutra.net/ ). 


Nguyện đem công đức truyền bá Chánh Pháp này mong 
góp phân xóa tan Lửa Hận thù và Vô minh, hâu mang lại 


Hoà bình và An lạc cho nhân loại và mọi loài chúng sinh. 


Nguyên Hiển 
1-12-2007, Phật lịch 255] 


**xkx*x***%*****x*x****%*****x%x*x**x%**********%*% 


GIỚI THIỆU KINH SANGHATA 


Gần đây, Lama Zopa Rinpoche đề nghị các 
Trung Tâm Bảo Tôn Phật Giáo Đại Thừa (FPMT 
centres) đọc tụng bộ kinh Đại thừa tên 
Sanghata, 20 lần. Chỉ cần nghe qua, đọc tụng 
kinh này là gặt hái được cả một kho tàng công 
đức đồ sộ, vì vậy Lama Zopa Rinpoche khuyên 
Phật tử nên đọc để hồi hướng công đức cho 
Công Trình Xây Tượng Phật Di Lạc (Maitreya 
Project). Và rồi chính Công Trình Xây Tượng 
Phật Di Lạc sẽ mang lại công đức đồ sộ cho vô 
lượng chúng sinh. 


KINH ĐẠI TẬP HỘI CHÁNH PHÁP 


Kinh Sanghata do đức Phật Thích Ca Mâu Ni 
thuyết giảng trên đỉnh núi Linh Thứu, thành 
Vương Xá. Kinh này cũng như mọi bộ kinh Đại 
thừa khác, được các đệ tử của Phật ghi nhớ rôi 
chép lại bằng tiếng Phạn. Kinh Sanghata đặc 
biệt là vì kinh này do đức Thích Ca Mâu Ni thọ 
nhận từ đức Phật quá khứ, đồng thời tác dụng 
của kinh này đối với người đọc tụng cũng đặc 
biệt lớn lao. 


Kinh Sanghata là một trong những bộ kinh 
thuộc hệ Dharma-paryayas, có khả năng chuyển 
hóa tâm thức người đọc một cách mạnh mẽ dị 
thường. Một trong những lợi ích vĩ đại của kinh 
này là người nào đã từng đọc tụng kinh 
Sanghata, đến khi chết sẽ thấy chư Phật đến an 
ủi tiếp dẫn trong quá trình vào cõi tử. Ngoài ra, 
còn một lợi ích lớn lao khác, kinh văn có nói rõ: 
nơi nào có kinh Sanghata, Phật ở ngay nơi ấy. 
Vậy đọc tụng kinh này còn có tác dụng thanh 
tịnh cảnh giới bên ngoài, ngay chốn kinh này 
được đọc tụng. 


Nhìn chung mà nói, đọc tụng kinh điển Đại thừa 
là một trong sáu phương pháp sám hối. Kinh 


6 ———————————————————— NGUYÊN HIỂN dịch 


này đặc biệt có khả năng thanh tịnh nghiệp thức 
nhiều đời. Phật có giải thích phong phú trong 
kinh văn là đọc tụng kinh này thì đoạn diệt mọi 
chủng nghiệp phiền não, gieo hạt giống an lạc 
cho tương lai, mãi đến tận quả vị Phật đà. Kinh 
cũng giảng giải phong phú về quá trình vào cối 
tử, khi các thành phần tâm lý và vật lý lần lượt 
hoại diệt. 


Khi xưa, trong nhiều thế kỷ, Sanghata đã từng 
là một trong những bộ kinh phổ biến nhất. Vào 
những năm 1930, các nhà khảo cổ đào ở phía 
Bắc Pakistan thuộc địa của Anh quốc, tìm được 
cả một kho kinh điển Phật giáo của thế kỷ thứ 5 
sau công nguyên, xưa hơn những gì kiếm ra 
trong các cuộc khảo cổ trước đây rất nhiều. 
Trong số những bộ kinh tìm thấy, Sanghata 
được ghi chép nhiêu nhất, hơn cả Pháp Hoa hay 
Kim Cương hay những bộ kinh thuộc hệ Bát Nhã 
hiện nay đang phổ biến. Kinh Sanghata vào thời 
phôi thai của Phật giáo Đại thừa đã được dịch ra 
nhiều thứ tiếng: tiếng Tàu, tiếng Khotanese, 
tiếng Tây Tạng, còn nguyên bản tiếng Phạn thì 
thất lạc. Phải đợi đến đợt khám phá cổ học vào 
thập niên 1930, nguyên văn Phạn tự mới được 
tìm thấy. 


KINH ĐẠI TẬP HỘI CHÁNH PHÁP ——-- 


Gần đây, ở chùa của Geshe Sopa tại Madison, 
Lama Zopa Rinpoche sau khi đọc xong kinh 
Sanghata đã quyết định lấy mực vàng ròng chép 
lại bộ kinh này, đồng thời khuyến khích đệ tử 
thường xuyên đọc tụng. Vào dịp kỷ niệm trận 
khủng bố New York ngày 11 tháng 9, Rinpoche 
yêu cầu đệ tử trên toàn thế giới 

đọc tụng kinh này càng nhiều càng tốt để hồi 
hướng công đức, cầu nguyện nạn khủng bố 
chấm dứt. 


Bộ kinh này có khả năng tác động mạnh mẽ lên 
tâm thức. Người đọc tụng có thể thấy được rất 
rõ tấm lòng từ bi vô hạn của Phật đối với chúng 
sinh. Phật nói kinh này để giúp chúng sinh mau 
chóng thành tựu viên mãn Vô Thượng Bồ Đâê. 
Đồng thời, nhiêu đoạn dài trong kinh là lời Phật 
nói, nên khi đọc cũng là mang giọng nói của 
mình làm sống lại tiếng lời của Phật trong thế 
giới hôm nay. Đọc Sanghata, không những 
chúng ta gặt hái được cho mình một kho tàng 
công đức đồ sộ, mà còn trực tiếp và tinh tấn góp 
phần bảo vệ chánh pháp. 


6 —————————————————— NGUYÊN HIỂN dịch 


Đây cũng là điều cần thiết, có thể làm nhẹ bớt 
được gánh nặng khổ đau của chúng sinh. 


Source Link: 


http: //www.sanghatasutra.net/translations_ viet 
namese.html#intro 


x*x*x*x*************x*x*x**% 


KINH ĐẠI TẬP HỘI CHÁNH PHÁP ———— § 6 NGUYÊN HIỂN dịch 


Phật nói kinh Chánh Pháp Đại Tập Hội 


Quyển thứ nhất 


Tôi nghe như vây: một thuở nọ đức Phật ở 
tại thành Vương Xá trong núi Thứu Phong cùng 
một vạn hai ngàn Đại Tỳ kheo, Tôn giả A Nhã 
Kiều Trần Như, Tôn giả Ma Ha Mục Kiền Liên, 
Tôn giả Xá Lợi Tử, Tôn giả Ma Ha Ca Diếp, Tôn 
giả Tư Thắng, Tôn giả La Hầu La, Tôn giả Thiện 
Dung, Tôn giả Hiền Hộ, Tôn giả Hiền Cát Tường, 
Tôn giả Nguyệt Cát Tường, Tôn giả Đại Thế Chí, 
Tôn giả Mãn Từ Tử, Tôn giả Thiện Cát, Tôn giả 
Lý Phược Đế, Tôn giả Chiên Đàn Quân, đều là 
các bậc Đại A-la-hán. 

Bấy giờ có các Đại Bồ Tát là: Đại Bồ Tát Từ 
Thị, Đại Bồ Tát Phổ Dũng, Đại Bồ Tát Đồng Tử 
Kiết Tường, Đại Bồ Tát Đồng Tử Trụ, Đại Bồ Tát 
Đồng Tử Hiền, Đại Bồ Tát Vô Sở Giảm, Đại Bồ 
Tát Diệu Cát Tường, Đại Bồ Tát Phổ Hiền, Đại 
Bồ Tát Thiện Hiện, Đại Bồ Tát Kim Cương Quân, 
Đại Bồ Tát Dược Vương Quân. Như vậy có đến 
sáu vạn hai ngàn chúng Đại Bồ Tát. 


KINH ĐẠI TẬP HỘI CHÁNH PHÁP ——-- 


Lại có Thiên tử Tối Thắng Thọ Vương, 
Thiên tử Hiền, Thiên tử Thiện Hiền, Thiên tử 
Pháp Ấn, Thiên tử Chiên đàn tạng, Thiên tử 
Hương trụ, Thiên tử Chiên đàn hương. Như vậy 
cả thảy có một vạn hai ngàn chúng Thiên tử. 

Lại có Thiên nữ Diệu thân, Thiên nữ Cực 
tín, Thiên nữ Tự tại chủ, Thiên nữ Cát tường 
mục, Thiên nữ Thế cát tường, Thiên nữ Đại thế 
chủ, Thiên nữ Đại lực, Thiên nữ Diệu tý. Tất cả 
là tám ngàn chúng Thiên nữ. 

Lại có Long vương Ưu-bát-la [Apalalal, 
Long vương Y-la-đát-ra [Elapatra], Long vương 
Tì-min-ghi-lá [Trimimgila], Long vương Thắng 
khí, Long vương Tối thượng khí, Long vương 
Diệu hỷ, Long vương Diệu chỉ, Long vương 
Tượng đầu. Như vậy cả thảy có tám ngàn Long 
vương đến câu hội. Khi đến chỗ đức Phật, tất cả 
đều cúi đầu đảnh lễ dưới chân đức Thế Tôn 
nhiễu quanh bên phải ba vòng rồi lui về ngồi một 
bên. Bấy giờ, đức Thế Tôn vẫn giữ yên lặng. 

Lúc bấy giờ, Đại Bồ Tát Phổ Dũng 
[Sarvashura] trong chúng hội liền từ chỗ ngồi 
đứng dậy, trạch áo vai phải, quỳ gối bên phải 
xuống đất, chắp tay cung kính bạch Phật rằng: 

- Bạch Thế Tôn! Vô số Bồ Tát, Thanh văn, 
chư Thiên và loài người, đều đã về tụ hội, muốn 
được nghe Phật tuyên thuyết Diệu Pháp. Đại 
chúng đây thảy đều chú tâm ngắm nhìn sắc 


6 ————————————————— NGUYÊN HIỂN dịch 


tướng thù thắng của đức Như Lai Ứng Cúng 
Chánh Đẳng Chánh Giác, họ muốn thâm nhập 
Phật Pháp vì ưa thích Pháp, nên họ quán sát 
sắc tướng Phật. Những người đã tu tập lâu thì xa 
la được chướng ngại nhiễm ô. Những người mới 
tu tập liền phát tâm vô thượng tu thiện pháp. 
chẳng khởi dậy các tưởng bất thiện nữa. 

Nghe xong đức Phật bảo Bồ Tát Phổ Dũng: 

- Ta có chánh pháp tên là Đại Tập Hội, lưu 
bố rộng rãi ở cõi Diêm-phù-đềê, nếu có chúng 
sanh nào được nghe chốc lát pháp này, dù họ có 
bị trọng tội ngũ nghịch cũng đều được tiêu tan 
hết, không còn thối chuyển trước Vô Thượng 
Chánh Đẳng Chánh Giác. Này Phổ Dũng, ý ông 
nghĩ sao? Ông bảo người được nghe kinh này 
được phước đức bằng phước đức của một đức 
Phật chăng? 

Phổ Dũng Bồ Tát bạch Phật rằng: - Đúng 
vậy, bạch Thế Tôn! 

Đức Phật bảo: - Này Phổ Dũng! Ông tuyệt 
không nên nghĩ như vậy, nghĩ như vậy là không 
đúng với sự thật. 

Bồ Tát Phổ Dũng bạch Phật rằng: - Bạch 
Thế Tôn, phải nghĩ thế nào biết được phước đức 
chân thật của người ấy? 

Đức Phật dạy: - Này Phổ Dũng! Phước đức 
mà người nghe kinh ấy đạt được cùng với phước 


KINH ĐẠI TẬP HỘI CHÁNH PHÁP ——-- 


đức của hằng hà sa số đức Như Lai, Ứng Cúng 
Chánh Đẳng Chánh Giác không có sai khác. Lại 
nữa, Phổ Dũng! Những ai đã nghe kinh này, tất 
cả đều ở địa vị bất thối chuyển, được tất cả các 
đức Như Lai thường quán sát. Tất cả Như Lai 
thường hiện trước mặt, hàng phục được ma 
quân, viên mãn thiện nghiệp. Người ấy biết rõ 
ràng lý sanh diệt, tất cả đều được thành tựu Vô 
Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. 

Lúc bấy giờ, tất cả các Bồ Tát có mặt trong 
pháp hội cùng đứng dậy đồng bạch Phật rằng: 
- Bạch đức Thế Tôn, phước đức của một đức 
Phật số lượng bao nhiêu? 

Đức Phật dạy: - Này các Thiện Nam Tử! 
Hãy lắng nghe cho kỹ. Số lượng công đức của 
một đức Phật có được ví như có người đem hết 
nước biển của địa cầu, lấy một giọt nước làm 
một hằng hà sa. Mỗi số cát trong sông Hằng ấy, 
đều là Bồ Tát trụ Thập địa, vậy số lượng công 
đức ấy có nhiều chăng? 

Các Bồ Tát bạch Phật rằng: - Rất nhiều, 
bạch Thế Tôn! 

Đức Phật dạy: - Này các Thiện Nam Tử! 
Công đức của một đấng Phật đà còn nhiều hơn 
thế, nhưng người nghe kinh này thì phước đức lại 
gấp đôi số ấy. Lại nữa, các Thiện Nam Tử! Nếu 
có chúng sanh ở đời mạt thế, nghe chánh pháp 
này mà sanh tâm tín giải, thì phước đức đạt được 


6 ——————————————— NGUYÊN HIỂN dịch 


càng tăng hơn số trên, vô lượng vô biên không 
thể tính toán. 

Lúc bấy giờ, Bồ Tát Phổ Dũng từ tòa ngồi 
đứng dậy bạch Phật rằng: - Bạch Thế Tôn! Nếu 
các chúng sanh ưa thích cầu Pháp, phải cầu như 
thế nào? 

Đức Phật dạy: - Này Phổ Dũng! Người cầu 
Pháp phải có hai điều: Một là đối với tất cả chúng 
sanh khởi tâm bình đẳng; hai là đúng như kinh 
được nghe, nói lại cho chúng sanh. 

Bồ Tát Phổ Dũng bạch Phật rằng: - Bạch 
Thế Tôn! Như Pháp được nghe, nói cho chúng 
sanh như thế nào? 

Đức Phật dạy: - Này Phổ Dũng! Lại có hai 
điều: Một đem pháp được nghe hồi hướng Bồ- 
đề; hai đối với pháp Đại thừa được nghe, ưa 
thích mong câu, luôn luôn giữ tâm không giải 
đãi. Nếu có thể vì chúng sanh mà thuyết như 
vậy, thì được gọi là người cầu pháp chân chánh. 

Bấy giờ các chúng Thiên tử và Thiên nữ 
trong hội đều từ tòa ngồi đứng dậy, chấp tay 
hướng về đức Phật bạch rằng: - Bạch Thế Tôn! 
chúng con hết lòng mong cầu chánh pháp. Như 
lòng đại từ đại bi của đức Thế Tôn hay làm cho 
tất cả chúng sanh được mãn nguyện, cúi mong 
đức Thế Tôn phân biệt rộng nói cho chúng con. 


KINH ĐẠI TẬP HỘI CHÁNH PHÁP ——-- 


Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn liền ở trong pháp 
hội phóng luồng hào quang lớn, hy hữu tịnh diệu 
chiếu soi khắp đại chúng. 

Khi ấy Bồ Tát Phổ Dũng bạch Phật rằng: 
- Bạch đức Thế Tôn! Do nhân duyên nào mà đức 
Thế Tôn phóng luồng quang minh này? 

Đức Phật bảo Bồ Tát Phổ Dũng: - Ông nay 
nên biết. Hiện tại trong hội này có người phát 
tâm Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, đối với 
đức Phật Thế Tôn sanh tư tưởng cho là khó gặp, 
nên tôn trọng, cung kính khuyên thỉnh Ngài 
thuyết Pháp. Vì nhân duyên đó nên Ta phóng 
quang minh này. 

Bồ Tát Phổ Dũng lại bạch Phật rằng: - Bạch 
Thế Tôn! Nếu có các chúng sanh phát tâm Vô 
Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, làm sao tu tập 
để được thành tựu? 

Đức Phật dạy: - Lành thay! Lành thay! Ông 
thật dũng mãnh, nên ở trong đại chúng có thể 
dùng nghĩa này để hỏi đức Phật Thế Tôn, làm lợi 
ích cho tất cả, khiến họ mau thành Phật đạo. 
Nay ông cũng có thể dùng thiện căn này để 
thành tựu Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. 
Như điều ông hỏi Ta sẽ giải thích. Ông hãy lắng 
nghe cho kỹ. Ta nhớ thuở xưa, cách đây vô số 
kiếp, có Phật xuất thế hiệu là Bảo Cát Tường 
(Ratnashri) Như Lai, Ứng Cúng Chánh Đẳng 
Chánh Giác, Minh hạnh túc, Thiện thệ, Thế gian 


6 ———————————————— NGUYÊN HIỂN dịch 


giải, Vô-thượng-sĩ, Điều ngự trượng phu, Thiên 
Nhơn Sư, Phật Thế Tôn. 

Thuở ấy, Ta là thanh niên Bà-la-môn, còn 
chúng sanh ngày nay được Như Lai dẫn dắt vào 
Phật trí, khi ấy hãy còn là những con thú hoang. 
Bỗng một thuở nọ thấy một con hươu chúa chịu 
thống khổ. Lúc đó, Ta thâm nghĩ: Làm sao Ta có 
thể thay thế con hươu chúa này gánh hết khổ 
cho nó? Ta lại tự suy nghĩ: Tất cả chúng sanh 
luân hồi trong ba cõi, chưa thoát ly khổ não đều 
như vậy cả. Lúc đó Ta liền phát nguyện: Nguyện 
trong đời vị lai nếu Ta được thành Phật, tất cả 
chúng sanh lìa xa các khổ não, sanh vào nước 
Ta, được an trú nơi Phật trí. Này Phổ Dũng! Ta 
nhờ sức đại nguyện thiện căn như vậy nên đắc 
Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ-đề. 

Lúc bấy giờ, Bồ Tát Phổ Dũng nghe như 
vậy xong, lại bạch Phật rằng: - Bạch Thế Tôn! 
Thời đại của đức Phật đó, thọ lượng của chúng 
sanh được bao nhiêu? 

Đức Phật dạy: - Chúng sanh thọ lượng đầy 
đủ tám mươi kiếp. 

Bồ Tát Phổ Dũng lại bạch Phật: - Bạch đức 
Thế Tôn, một kiếp dài bao lâu? 

Đức Phật bảo Phổ Dũng: - Ví như có người 
xây một thành lớn, rộng mười hai do tuần, cao ba 
do tuần, bên trong thành đó chứa toàn hạt mè. 


KINH ĐẠI TẬP HỘI CHÁNH PHÁP ——-- 


Bỗng có một người cứ một trăm năm đến đó một 
lần lấy một một hạt mè ném ra ngoài thành, như 
vậy một lần đến một lần ném cho đến lúc hạt mè 
không còn mà thành cũng hư hoại, ấy kiếp số 
lượng cũng chưa hết. Lại nữa, ví như có một núi 
thật lớn, rộng hai mươi năm do tuần, cao mười 
hai do tuần. Có vị Trời Trường Thọ, cứ trăm năm 
đến đó ngồi một lần, dùng vải lụa mỏng lau núi 
đá một lần, như vậy một lân đến một lần lau, cho 
đến núi đá mòn hết, ấy kiếp số lượng cũng lại 
chưa hết. Này Phổ Dũng! Như vậy gọi là số 
lượng của một kiếp. 


Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Dũng lại bạch Phật 
rằng: - Bạch Thế Tôn! Nếu có người đem một 
căn lành hồi hướng Bồ-đề được phước lớn, thọ 
đến tám mươi kiếp, huống gì có người ở trong 
pháp thâm diệu của Phật tu tập rộng rãi, thì được 
phước đức không thể tính lường. 

Đức Phật dạy: - Này Phổ Dũng! Nếu có 
chúng sanh được nghe Chánh Pháp Đại Tập Hội 
này, sẽ được sống lâu tám vạn bốn ngàn kiếp. 
Huống gì đối với chánh pháp này biên chép đọc 
tụng thì phước đức họ đạt được gấp đôi lần 
trước, không thể so sánh. Lại nữa, này Phổ 
Dũng! Nếu ai được nghe chánh pháp này, khởi 
dậy lòng tin thanh tinh, cung kính tôn trọng, thì 
người ấy chín mươi lăm kiếp được túc mạng trí, 


6 —————————————————— NGUYÊN HIỂN dịch 


sáu vạn kiếp làm Chuyển Luân Vương, được tất 
cả mọi người tôn trọng kính mến, không bị đao 
gậy thuốc độc làm hại, lúc mạng chung thời có 
chín mươi lăm ức đức Phật hiện ra trước mặt, an 
ủi người đó. Các Ngài dạy rằng: Chớ có sợ hãi, 
nhờ ông trước đã nghe kinh Chánh Pháp Đại 
Tập Hội, nên có phước đức rất lớn. Lúc ấy, chín 
mươi lăm ức Phật đều thọ ký cho vị ấy, mỗi lần 
sanh đều được sanh vào cõi Phật. Huống chỉ vị 
ấy lại đem chánh pháp này lưu bố rộng rãi khắp 
các cõi hữu tình, tất cả đều được nghe. 


Bồ Tát Phổ Dũng lại bạch Phật rằng: - Bạch 
Thế Tôn! Nay con đối với Chánh Pháp Đại Tập 
Hội này, rất thích được nghe và thọ trì, tâm 
không nhàm chán. 

Đức Phật dạy: - Lành thay! Lành thay! Đâu 
phải chỉ có ông ưa thích Pháp này không chán. 
Chính Ta đối với Pháp này, thích tuyên thuyết 
rộng rãi cũng không nhàm chán. Huống chỉ kẻ 
phàm phu, đối với chánh pháp này mà sanh tâm 
nhàm chán! 

Lại nữa, này Phổ Dũng! Nếu có thiện nam 
hay thiện nữ nào, đối với chánh pháp thâm sâu 
này hết lòng tin tưởng và ưa thích thì người đó ở 
ngàn kiếp không hoại chánh tín, năm ngàn kiếp 
chẳng đọa ác thú, vạn hai ngàn kiếp xa lìa ngu 


KINH ĐẠI TẬP HỘI CHÁNH PHÁP ——-- 


sỉ, tám ngàn kiếp không sanh biên địa, hai vạn 
kiếp dũng mãnh bố thí, hai vạn năm ngàn kiếp 
thường sanh cõi trời, hai vạn năm ngàn kiếp 
thường hành phạm hạnh, bốn vạn kiếp xa lìa u 
mê trói buộc của quyến thuộc, chẳng bị phiền 
não tăm tối ngăn che, năm vạn kiếp thọ trì chánh 
pháp, sáu vạn năm ngàn kiếp an trú chánh niệm. 

Này Phổ Dũng! Thiện nam thiện nữ ấy 
chẳng khởi tâm làm ác, tất cả ma oán chẳng thể 
xâm hại, bất cứ ở đâu cũng chẳng sanh từ bào 
thai. Nếu lại có người ở trong chánh pháp này 
mà lắng nghe thọ trì đọc tụng, thì người ấy tám 
vạn kiếp được nghe chánh pháp thọ trì đầy đủ, 
một ngàn kiếp lìa xa nghiệp sát sanh, chín vạn 
chín ngàn kiếp lìa xa nghiệp nói dối, một vạn ba 
ngàn kiếp lìa xa nghiệp nói hai lưỡi. Này Phổ 
Dũng! Nên biết rằng do những việc như vậy, nên 
Đại Chánh Pháp này khó có thể được gặp, đến 
tên gọi cũng khó được nghe. 

Bấy giờ, Đại Bồ Tát Phổ Dũng càng thêm 
cung kính quỳ gối mặt sát đất, lạy dưới chân đức 
Thế Tôn bạch rằng: - Bạch Thế Tôn! Nếu có 
người khinh chê hủy báng chánh pháp này, thì 
người ấy mắc tội như thế nào? 

Đức Phật dạy: - Rất nhiều. 


6 —————————————————— NGUYÊN HIỂN dịch 


Bồ Tát Phổ Dũng lại bạch Phật rằng: - Số 
lượng tội báo mà người ấy phải lãnh chịu là bao 
nhiêu? 

Đức Phật dạy: - Này Phổ Dũng! Nếu ai đối 
với mười hai hằng hà sa số Phật mà sanh tâm 
đại ác, thì tội báo ấy vẫn còn nhẹ. Nhưng nếu ai 
đối với chánh pháp này mà khởi tâm khinh chê 
hủy báng thì bị tội báo nhiều hơn. Vì sao vậy? 
Này Phổ Dũng! Nếu ai đối với chánh pháp này 
khởi tâm khinh chê hủy báng, thì liền sanh tâm 
phá hoại Đại thừa, tự mình thiêu đốt vì lửa phiền 
não. 

Bồ Tát Phổ Dũng lại bạch Phật rằng: - Tất 
cả chúng sanh nghiệp chướng tập quán ràng 
buộc, luân chuyển sanh tử chẳng thể giải thoát. 

Đức Phật bảo Phổ Dũng: - Đúng vậy, đúng 
vậy! Ví như có người tự chặt đứt đầu, nếu lấy 
các loại mật, đường bơ mạch nha, hay dược 
phẩm làm thuốc thoa dán lên chỗ đầu bị chặt 
của người đó. Này Phổ Dũng! Ý ông nghĩ thế 
nào, ông bảo người ấy sẽ sống lại chăng? 

Bồ Tát Phổ Dũng lại bạch Phật rằng: - 
Không, Bạch Thế Tôn! Người ấy tuy được thoa 
thuốc hay nhưng không thể sống lại. 

- Này Phổ Dũng! Sự luân chuyển sanh tử 
cũng lại như vậy. Lại nữa, này Phổ Dũng! Ví dụ 
như một thuở nọ có hai người đàn ông, đều cầm 


KINH ĐẠI TẬP HỘI CHÁNH PHÁP ——-- 


dao bén muốn giết hại lẫn nhau, họ ra sức đánh 
nhau nhưng chẳng hại nhau được, rồi cả hai đều 
bị thương nặng đau đớn tột cùng. Bỗng có người 
dùng thuốc tốt, trị lành vết thương, hai người đàn 
ông ấy được lành, nhớ đến sự đau đớn lúc trước, 
nên nói với nhau rằng: Từ nay về sau, chúng ta 
đừng bao giờ khởi tâm giết hại nhau nữa. 

Đức Phật dạy: - Này Phổ Dũng! Người có 
trí cũng lại như vậy, dầu có tạo nghiệp liền biết 
hối hận, nên đối với chánh pháp, không sanh 
tâm chống báng, như vậy dần dần có thể hướng 
đến con đường thoát ly sanh tử. 

Lại nữa, này Phổ Dũng! Như người thế gian 
khi đã chết rồi, tuy có cha mẹ buồn râu than 
khóc, nhưng không thể làm nơi nương tựa. Kẻ 
phàm phu chẳng thể tự lợi, cũng chẳng thể lợi 
người, chẳng tạo nghiệp lành cũng lại như vậy. 
Đến lúc lâm chung, chẳng có gì để nương tựa. 
Tóm lại có hai loại người: một tự tạo các nghiệp 
ác, lại khuyên người khác tạo nghiệp ác; hai đối 
với chánh pháp của Phật sanh tâm khinh chê, 
hủy báng. 

Bồ Tát Phổ Dũng lại bạch Phật rằng: - Bạch 
Thế Tôn! Nếu có người đối với chánh pháp của 
Phật sanh tâm khinh chê hủy báng, thì người ấy 
khi mạng chung sẽ đọa vào đâu? 

Đức Phật dạy: - Này Phổ Dũng! Người hủy 
báng chánh pháp ấy sau khi mạng chung, sẽ rơi 


6 ———————————————— NGUYÊN HIỂN dịch 


xuống Địa ngục, chịu sự khổ não lớn. Đó là Địa 
ngục Đại Khả Bố, Địa ngục Chúng Hợp, Địa 
ngục Cháy Nóng, Địa ngục Nóng Cháy Cùng 
Cực, Địa ngục Xích Đen, Địa ngục Vô Gián, Địa 
ngục Than Khóc, Địa ngục Than Khóc Không 
Ngừng, trong tám Địa ngục lớn như vậy, cứ trong 
mỗi Địa ngục phải chịu khổ một kiếp. 
Bồ Tát Phổ Dũng lại bạch Phật rằng: - Bạch 
Thế Tôn! Rất khổ! Nay con đối với sự khổ ấy 
không nỡ lòng nghe. 
Lúc bấy giờ đức Thế Tôn liền vì Bồ Tát Phổ 
Dũng nói bài kệ tụng: 
Ta nói về Địa ngục 
Ông sợ chẳng nỡ nghe 
Sự khổ não Địa ngục 
Chúng sanh tự tạo nghiệp 
Nếu làm các thiện nghiệp 
Sẽ được quả an lạc 
Còn tạo nghiệp bất thiện 
Phải chịu báo khổ não 
Sống khổ, chết cũng khổ 
Lo khổ luôn trói buộc 
Chẳng tạo các nhân vui 
kẻ ngu thường khổ não 
Người trí được an lạc 


KINH ĐẠI TẬP HỘI CHÁNH PHÁP ——-- 


Tin ưa pháp Đại thừa 

Nhớ Phật, trí tối thượng 
Mãi không đọa ác đạo 

Phổ Dũng ông phải biết 
Do đời trước nghiệp cảm 

Gieo chút ít nhân lành 
Đạt được quả to lớn 

Như đời gieo lúa mạ 
Trăm hạt còn không mất 

Nhân lành sanh cõi Phật 
Được quả cũng như vậy 

Người trí tu thiện pháp 
Xa lìa các nhân khổ 

Tạo thành gốc công đức 
Được an lạc tối thượng 

Nếu bố thí bình đẳng 
Một chút ít thiện pháp 

Ở trong tám vạn kiếp 
Được giàu có to lớn 

Bất cứ sanh nơi nào 

Thường niệm hành bố thí 

Nhờ cúng dường Tam Bảo 

Quả báo tăng vô tận. 


NGUYÊN HIỂN dịch 


Lúc bấy giờ, Bồ Tát Phổ Dũng nghe đức 
Phật nói bài kệ xong, liền bạch Phật rằng: - Bạch 
Thế Tôn! Làm sao đối với kinh Chánh Pháp Đại 
Tập Hội này, có thể biết rõ lắng nghe và thọ trì? 
Đức Phật bảo: - Này Phổ Dũng! Nếu ai đối với 
mười hai hằng hà sa số đức Như Lai Ứng Cúng 
Chánh Đẳng Chánh Giác mà có đầy đủ thiện 
căn, thì liền được nghe kinh Chánh Pháp Đại 
Tập Hội này. 

Bồ Tát Phổ Dũng lại bạch Phật rằng: - Bạch 
Thế Tôn! Làm sao để có thể đầy đủ được thiện 
căn như vậy? Đức Phật bảo Phổ Dũng: Nếu ai 
đối với tất cả các đức Như Lai, mà có tri kiến 
bình đẳng thì liền có đầy đủ thiện căn. 

Bồ Tát Phổ Dũng lại bạch: - Làm sao có thể 
đối với tất cả Như Lai mà có được tri kiến bình 
đẳng? 

Đức Phật dạy: Nếu ai đối với pháp sư mà 
tôn trọng cung kính, thì người đó có thể đối với 
tất cả Như Lai có tri kiến bình đẳng. 

Bồ Tát Phổ Dũng lại thưa: - Như thế nào là 
pháp sư được tôn trọng cung kính? 

Đức Phật dạy: - Nếu ai phát tâm hướng đến 
đạo xuất thế thì người ấy chính là pháp sư đáng 
được tôn trọng cung kính. Này Phổ Dũng! Những 
việc như thế có thể làm cho thiện căn đây đủ. 


KINH ĐẠI TẬP HỘI CHÁNH PHÁP ——-- 


Đức Phật bảo Phổ Dũng: - Kinh Chánh Pháp 
Đại Tập Hội này có công đức lớn lợi ích cho tất 
cả. Nếu ai có thể lắng nghe, thọ trì biên chép đọc 
tụng thì người ấy được Đại phước đức không thể 
tính lường. Này Phổ Dũng! Điều ấy chính là khắp 
bốn phương, mỗi phương đều có mười hai hằng 
hà sa số đức Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng 
Chánh Giác, đều trụ trong mười hai kiếp nói kinh 
Chánh Pháp Đại Tập Hội này. Nên công đức của 
sự lắng nghe và thọ trì không thể cùng tận. 

Lại nữa, trong bốn phương đều có hằng hà 
sa số đức Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng 
Chánh Giác như trên đều trụ số kiếp như trên, 
nói về công đức của sự biên chép cũng không 
thể cùng tận. Lại nữa, trong bốn phương đều có 
hằng hà sa số đức Như Lai Ứng Cúng Chánh 
Đẳng Chánh Giác như trên, đều trụ số kiếp như 
trên, nói vê công đức của sự đọc tụng, cũng lại 
không cùng tận. 

Bồ Tát Phổ Dũng bạch Phật rằng: - Bạch 
Thế Tôn! Cúi mong đức Thế Tôn lược nói vê số 
lượng phước đức của sự đọc tụng như thế nào? 

Bấy giờ, đức Thế Tôn liên nói bài kệ tụng: 

Nếu có người đọc tụng 
Một bài kệ bốn câu 

Phước đức họ đạt được 
Cùng với tám mươi bốn 


6 ————————————————— NGUYÊN HIỂN dịch 


Hằng hà sa số Phật 
Như nhau không có khác 
Huống gì lại nhất tâm 
An trú nơi chánh pháp 
Phước họ được vô tận 
Chư Phật hiện ở đời 
Tuyên thuyết pháp vô biên 
Nhưng rất khó được gặp. 


Lúc bấy giờ có mười tám ức chúng Ni-kiền- 
đà đi đến chỗ Phật, đều vào trong pháp hội, ngồi 
xuống một bên và nói như vầy: - Này Cồ Đàm! 
Chúng tôi hơn ông! 

Như vậy ba lần họ đều nói rằng: Chúng tôi 
hơn ông! 

Khi ấy, đức Phật bảo chúng Ni-kiên-đà: - Chỉ 
có đức Phật Như Lai mới được gọi là bậc chiến 
thắng chân thật, ngoài ra khắp mọi nơi không ai 
có thể hơn Ngài. 

Ni-kiên-đà nói: - Chỉ có một mình Cồ Đàm 
làm sao hơn được? 

Đức Phật đáp: - Ni-kiền-đà các ngươi nghĩ 
rằng mình hơn, đó là cái thấy điên đảo, chẳng 
phải là cái thấy chân thật. Các ngươi lấy gì để 
nói mình hơn? 


KINH ĐẠI TẬP HỘI CHÁNH PHÁP ——-- 


Bấy giờ, chúng Ni-kiên-đà im lặng lấm lét 
nhìn nhau. 

Đức Phật bảo: - Các ngươi nên biết, chỉ có 
đức Phật Thế Tôn đối với tất cả chúng sanh đã 
vào trí tuệ Phật hay chưa vào trí tuệ Phật, lợi căn 
hay độn căn, Ngài đều độ thoát, bình đẳng lợi 
ích, không có sai khác. Cho nên mới nói không ai 
hơn Ngài. Các ngươi hãy khéo suy nghĩ. Các khổ 
bức bách chính thân tâm mình, còn không thể 
biết được, làm sao mà tự cho là thắng? Nay Ta 
chỉ cho các ngươi chánh pháp quảng đại vi diệu 
của chư Phật. 

Các chúng Ni-kiêền-đà nghe đức Phật nói 
như vậy, bừng bừng nổi giận sanh tâm bất tín. 

Bấy giờ, Thiên Chủ Đế Thích đang ở tại 
Thiện Pháp Đường, dùng thiên nhãn xem thấy, 
liền cảm chày kim cương bước vào trong hội, 
muốn đập nát họ. Tất cả đều kinh hãi, sanh tâm 
sâu não, kêu khóc thật lâu. 

Tức thời, đức Thế Tôn ở trong đại chúng ẩn 
thân không hiện. Các chúng Ni-kiên-đà khi ấy đối 
với đức Phật Thế Tôn mới sanh tâm kính ngưỡng, 
bỗng chẳng thấy đức Phật, họ càng thêm sầu 
khổ, liền nói bài kệ tụng: 

Ví như ở một mình 
Trong đồng hoang u tịch 


6 ———————————————— NGUYÊN HIỂN dịch 


Không cha cũng không mẹ 
Hãi hùng không ai cứu 

Như sông rạch khô nước 
Cá làm sao bơi lội 

Cây cối đã chặt gẫy 
Chim bay không chỗ đậu 

Chúng con nay hãi sợ 
Đau khổ cũng như vậy 

Không thấy Phật Thế Tôn 
AI cứu hộ chúng tôi! 


Bấy giờ, các chúng Ni-kiên-đà nói bài kệ 
xong, muốn từ tòa đứng dậy. Khi hai đầu gối họ 
vừa quì xuống đất, ngay chỗ ấy phát ra tiếng lớn, 
chấn động tất cả đại chúng nhân thiên. Khi ấy, 
các Ni-kiền-đà đều nghĩ rằng: Đức Như Lai, bậc 
lưỡng túc tôn tối thắng, xin Ngài từ bi cứu độ 
chúng conl 

Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn tức thời hiện thân, 
ngồi lại chỗ cũ, bảo Bồ Tát Phổ Dũng: - Ông có 
thể thuyết pháp hóa độ các chúng Ni-kiên-đà 
này. 

Bồ Tát Phổ Dũng bạch Phật rằng: - Không 
thể được, bạch Thế Tôn! Thí như núi chúa Tu Dị, 
thù diệu vòi vọi, có hòn núi nhỏ một bên, làm sao 


KINH ĐẠI TẬP HỘI CHÁNH PHÁP ——-- 


có thể nói rằng hai núi bằng nhau. Nay đức Phật 
Thế Tôn ở trong đại chúng, bảo con thuyết pháp 
cũng như vậy. 

Đức Phật bảo: - Thôi đi! Thôi đi! Này Thiện 
Nam Tử! Đức Như Lai phương tiện khéo léo ở 
mười phương thế giới, tùy theo người thuyết 
pháp, đều là do nguyện lực từ bi của các đức 
Như Lai tạo ra. Nếu các chúng Ni-kiền-đà này ưa 
thích Ta thuyết pháp, Ta sẽ vì họ nói pháp yếu 
tối thượng. Này Phổ Dũng! Nay ông có thể du 
hành mười phương thế giới thân cận chư Phật để 
tuyên dương giáo hóa. 

Bồ Tát Phổ Dũng bạch Phật rằng: - Bạch 
Thế Tôn! Sức thân thông của con rất yếu kém. 
Nếu không nhờ lòng đại từ bi của Phật, riêng 
thần lực của con không làm được gì cả. 

Đức Phật bảo Phổ Dũng: - Ông hãy dùng 
sức thần thông của mình và thần lực của Phật, 
mới có thể du hành mười phương. 

Bồ Tát Phổ Dũng vâng theo thánh chỉ của 
Phật, liền từ chỗ ngồi đứng dậy nhiễu quanh đức 
Phật ba vòng, bỗng ở trong hội ẩn thân không 
hiện. 

Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn bảo các Ni-kiền- 
đà: - Các ngươi nên biết, sanh là khổ lớn, vì sanh 
khổ, tạo ra các sự sợ hãi, vì sanh mà có lo sợ về 
bệnh, vì có lo sợ về bệnh nên có lo sợ về già, có 


6 ———————————————————— NGUYÊN HIỂN dịch 


lo sợ về già nên có lo sợ về chết. Sanh vì sao mà 
sợ? Vì nó bị các khổ bức bách do sanh làm nhân 
mà có các lo sợ. Nếu không sanh thì làm gì có lo 
sơ! Do đó mà có lo sợ về nạn vua quan, về nạn 
cướp bóc, lo sợ nạn ác độc, lo sợ nạn hỏa tai, lo 
sơ nạn Iụt, lo sợ nạn bão, cho đến lo sợ nạn mưa 
đá, cùng lo sợ về các nghiệp bất thiện đã tạo. 
Những lo sợ như vậy đều do sanh mà có. Nếu 
hiểu biết pháp sanh, liền xa lìa các lo sợ. 

Bấy giờ, đức Thế Tôn vì các chúng Ni-kiền- 
đà lược nói pháp lo sợ nây xong, khi ấy các 
chúng Ni-kiên-đà hoát nhiên khai ngộ, hối hận tự 
trách, đồng bạch Phật rằng: - Bạch Thế Tôn! 
Chúng con ngu si khởi dậy cái thấy bất chánh, 
quay lưng với con đường chân thật, chống lại 
chánh pháp của Phật, tạo lỗi sâu nặng, nguyện 
đức Phật từ bi thu nhiếp chúng conl 

Khi họ thưa như vậy lời xong, có tám mươi 
ức chúng Ni-kiền-đà đồng phát tâm vô thượng 
Bồ-đê. Ngay lúc đó mười tám ức chúng Đại Bồ 
Tát đều được viên mãn thập địa, đều dùng sức 
thần thông hiện ra các thứ thần biến, và hiện vô 
số thân Phật, thân Bồ Tát, thân Duyên giác, thân 
Thanh văn, cho đến thân các loài Thiên, Nhơn, 
Long, Thần ở các nơi, xong mỗi vị lại tự biến hóa 
tòa sen báu, mỗi tòa đều chia hai có Phật bên 
trái bên phải. Các vị đảnh lễ dưới chân đức Phật 
xong, đều ngồi vào tòa của mình. 


KINH ĐẠI TẬP HỘI CHÁNH PHÁP ——-- 


Phật nói kinh Chánh Pháp Đại Tập Hội 
Quyển thứ nhất 


Phật nói kinh Chánh Pháp Đại Tập Hội 


Quyển thứ hai 


NGUYÊN HIỂN dịch 


Bấy giờ, đức Thế Tôn giáo hóa các chúng 
Ni-kiên-đà xong, liền dùng phương tiện thiện xảo 
khéo léo thuyết pháp, tâm an trụ nơi tam muội, 
duỗi cánh tay sắc vàng trải qua bảy ngày đêm, 
cho đến khi Bồ Tát Phổ Dũng du hành khắp 
mười phương thế giới, rộng làm các Phật sự 
xong, đã trở lại cõi của mình. 

Khi ấy, Bồ Tát Phổ Dũng từ trên cõi Phật 
Liên Hoa Thượng, nhanh như thời gian lực sĩ co 
duỗi cánh tay, đi đến trước đức Phật, đảnh lễ 
dưới chân Ngài, nhiễu bên phải ba vòng, rồi 
đứng qua một bên. 

Bấy giờ, đức Thế Tôn xuất định, Bồ Tát Phổ 
Dũng bạch Phật rằng: - Bạch Thế Tôn! Con vâng 
theo lời dạy của Phật, đi đến mười phương thế 
giới, dùng sức thân thông của mình, vượt qua 
chín mươi chín ngàn ức cõi Phật, con lại dùng sức 
thần thông của Phật, vượt qua trăm ngàn ức cõi 
Phật, cho tới cuối cùng đến thế giới Liên Hoa 
Thượng [Padmottara] ở phương dưới, trong đó 
vượt tám ngàn ức cõi Phật, con thấy chư Phật 
hiện đại thần thông, lại vượt qua chín mươi hai 
ngàn cõi Phật, thấy các đức Như Lai hiện đang 
vì chúng sanh nói diệu pháp cao thâm, con lại 
vượt qua tám mươi ngàn ức cõi Phật, trong một 
lúc thấy tám mươi ngàn ức đức Như Lai Ứng 
Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác xuất hiện ở đời. 


KINH ĐẠI TẬP HỘI CHÁNH PHÁP ——-- 


Lúc đó, con cung kính cúng dường từng vị 
Phật một. Con lại vượt qua ba mươi chín ức cõi 
Phật thấy ba mươi chín ngàn ức Đại Bồ Tát đồng 
thời xuất hiện, đêu chứng Vô Thượng Chánh 
Đẳng Chánh Giác. Con liền đối với các đức Như 
Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác, lúc mới 
thành đạo, đều cung kính lễ bái cúng dường. 
Con lại dùng sức thần thông ẩn thân không hiện 
nữa. 

Con lại trải qua sáu mươi ức cõi Phật, thấy 
các đức Như Lai con đều cung kính tất cả, con 
lại trải qua một trăm ức cõi Phật, thấy các đức 
Phật ấy nhập Niết Bàn con thời trở lại, con lại 
cung kính cúng dường từng vi một. Từ đó, lại trải 
qua chín mươi lăm cõi Phật, con biết các đức 
Như Lai ấy đều diệt độ đã lâu, tất cả chánh pháp 
đều sắp hoại diệt. 

Lúc đó, con tự nghĩ thâm: Chánh pháp của 
Phật sắp hoại diệt, thật là đau khổ biết bao! Khi 
nghĩ như vậy, tâm con sanh ra sự xót thương vô 
cùng. Bấy giờ, có chư Thiên các cõi dục giới, sắc 
giới, loài người, loài rồng, thần, dạ-xoa... thảy 
đều hết sức sâu não. Con lại thấy trong ấy có 
một cõi Phật, đức Phật đó chánh pháp của Ngài 
đã diệt mất từ lâu, hỏa kiếp đốt cháy bốn phía, 
đốt hết đại địa, núi chúa Tu Di. Đại dương, sông 
ngòi, tất cả cỏ cây, tất cả đều cháy sạch, chẳng 


6 ———————————————— NGUYÊN HIỂN dịch 


còn gì cả, duy chỉ còn hư không mông mênh vô 
tận. 

Con đi qua cõi ấy xong, liền phương dưới, 
trong một thế giới thấy trăm ngàn ức đức Như 
Lai đều ngồi tòa sen báu. Con lại thấy bốn 
phương cũng lại như vậy, các đức Phật đều hiện 
đang thuyết pháp hóa độ chúng sanh. 

Bạch Thế Tôn! Lúc con đến cõi Phật đó, 
liền nghĩ rằng: Cõi Phật nầy tên gọi là gì? Khi ấy, 
có một đức Phật bảo con rằng: Này Thiện Nam 
Tử! Cõi đức Phật này tên là Liên Hoa Thượng. 
Lúc ấy con liền hỏi tên của đức Phật hóa chủ là 
gì? Đức Phật ấy trả lời: Tên Ngài là Liên Hoa 
Tạng [Padmagarbha] Như Lai Ứng Cúng Chánh 
Đẳng Chánh Giác. Ngay lúc ấy, con liền đảnh lễ, 
nhất tâm cung kính bạch rằng: Con nay thấy 
trăm ngàn triệu đấng Như Lai, mỗi vị đều ngự 
tòa sen báu, nhưng con chẳng biết vị nào là Phật 
Liên Hoa Tạng. Cúi mong Ngài mách bảo cho 
con đức Thế Tôn Hóa Chủ. 

Khi ấy đức Liên Hoa Tạng Như Lai ở giữa 
các đức Phật lên tiếng bảo con rằng: 

- Này Thiện Nam Tử! Đức Phật Liên Hoa 
Tạng chính là Ta. Ngài nói lời ấy xong thì các 
đức Phật khác bỗng nhiên biến mất, ẩn thân 
Như Lai, hiện tướng Bồ Tát. Ngay lúc ấy con chỉ 
thấy vị hóa chủ đức Như Lai Liên Hoa Tạng, một 


KINH ĐẠI TẬP HỘI CHÁNH PHÁP ——-- 


mình đức Phật Thế Tôn ở giữa đại chúng, tướng 
tốt oai thần không ai hơn Ngài, con liền đê đầu 
đảnh lễ cung kính. 

Lúc ấy, đức Phật chỉ tòa sen bảo con rằng: 
- Này Thiện Nam Tử! Hãy ngồi vào tòa này. Con 
ngồi vào tòa thì liền thấy đức Phật, ở hai bên con 
lại thấy vô lượng tòa sen báu tuyệt diệu, trang 
nghiêm rất hy hữu. Con bỗng nghĩ rằng: Những 
tòa như vậy vì sao trống không, chẳng có ai 
ngồi. Con bèn hỏi đức Phật. 

Ngài đáp rằng: - Này Thiện Nam Tử! Những 
tòa như vậy đều không thể nghĩ bàn, tạo ra bởi 
công đức thượng diệu chẳng phải có ít thiện căn 
mà thành tựu được. Nếu ai đối với Phật pháp mà 
chưa nhập vào được, còn không thể thấy, huống 
lại lên tòa ngồi. 

Con lại hỏi đức Thế Tôn: - Phải gieo trông 
những thiện căn gì mới có thể ngồi những tòa 
ấy? Ngài trả lời: - Này Thiện Nam Tử! Nếu ai có 
thể đối với Chánh Pháp Đại Tập Hội nầy mà 
nghe chốc lát, do thiện căn ấy nên được lên tòa 
ngồi. Huống gì người ấy có thể biên chép đọc 
tụng thường tu tập. Này Thiện Nam Tử! Trong 
quá khứ cách đây vô lượng kiếp, ngươi năng thọ 
trì Chánh Pháp Đại Tập Hội như vậy, nếu không 
nhờ vào năng lực thiện căn ấy, ngươi không thể 
nào đến được nước Ta, huống chỉ lại thấy được 
tòa nầy và muốn lên ngồi lên trên ấy. Khi đức 


6 ————————————————— NGUYÊN HIỂN dịch 


Phật nói lời ấy xong, con liền thưa rằng: - Đúng 
vậy! Đúng vậy! Bạch Thế Tôn! 

Con lại hỏi đức Phật rằng: - Chánh Pháp 
Đại Tập Hội này có bao nhiêu công đức mà năng 
sanh các thiện pháp? 

Lúc bấy giờ, Liên Hoa Tạng Như Lai phóng 
luông ánh sáng tịnh diệu hy hữu chiếu soi Phật 
hội, rồi bảo con rằng: - Này Thiện Nam Tử! Ông 
là Đại Bồ Tát được đại thế lực, trí tuệ vô ngại, 
năng ở các cõi Phật, vì các chúng sanh xưng 
dương Phật sự. Ông trước đây từng hỏi đức Phật 
Thích Ca ở Thế giới Ta Bà rồi, nay lại đem hỏi 
Ta. Ta sẽ vì ông phân biệt nói. Ví dụ như có 
người ở bốn đại châu dùng hạt mè chất đây 
thành một khối, như vậy có nhiều chăng? Con 
liên thưa: - Bạch Thế Tôn! Rất nhiều. 

Đức Phật lại nói: - Giả sử có người lấy từng 
hạt mè đem để nơi khác, muốn đếm biết số 
lượng bao nhiêu. Này Thiện Nam Tử! Ý ông thế 
nào? Người đó có thể biết số lượng bao nhiêu 
chăng? 

Con lại bạch rằng: - Không thể, Bạch Thế 
Tôn! Người ấy tuy cố gắng hết sức nhiều kiếp, 
cũng chẳng thể biết được số lượng. 

Đức Phật lại bảo con: - Này Thiện Nam Tử! 
Chánh Pháp Đại Tập Hội này có bao nhiêu 
phước đức cũng lại như vậy, không thể dùng 
toán số, thí dụ mà có thể biết được. Chính vì như 


KINH ĐẠI TẬP HỘI CHÁNH PHÁP ——-- 


vậy mà nói số lượng cứ mỗi một đơn vị đều là 
chư Phật Như Lai, trải qua ức triệu kiếp xưng 
dương tán thán Đại chánh pháp này, công đức 
của sự thỉnh thọ cũng không cùng tận. 

- Nếu có người biên chép kinh này được 
bao nhiêu phước đức? Cúi mong đức Thế Tôn 
nói tóm lược nói cho con rõ. 

Khi ấy Ngài dạy: - Này Thiện Nam Tử! Ví dụ 
như ba ngàn Đại thiên thế giới có cỏ cây rừng rú 
đều đem chặt khúc thành bằng đốt lóng tay lấy 
làm số lượng, số lượng như vậy tất cả đều là 
Chuyển Luân Thánh Vương. Lại như ba ngàn 
Đại thiên thế giới tất cả đất đá đều đập nát thành 
bụi. Số hạt bụi tất cả đều là Chuyển Luân Thánh 
Vương. Số phước đức nhiều như vậy, mà các 
toán sư muốn biết số lượng, ông bảo họ biết số 
ấy chăng? 

Khi ấy con đáp lời: - Không thể được, bạch 
Thế Tôn. Phước đức như vậy, dù có nhiều toán 
sư cũng chẳng biết được. 

Đức Phật lại bảo con: - Nếu có ai biên chép 
kinh Chánh Pháp Đại Tập Hội này, thì phước 
đức họ đạt được cũng như thế, lại còn nhiều hơn 
thế, không thể tính số, dùng ví dụ mà có thể biết 
được. Chỉ cần có thể đối với chánh pháp này 
biên chép một chữ thôi, thì phước đức người ấy 
đạt được còn hơn người trước. Huống chỉ lại có 
người đối với chánh pháp này thọ trì một bài kệ 


6 ————————————————— NGUYÊN HIỂN dịch 


bốn câu, thì công đức người đó không thể tính 
toán, tất cả kho báu thường xuất hiện, tất cả 
phiên não đều tiêu tan. Tất cả đuốc pháp chiếu 
sáng cùng khắp, tất cả thiên ma không thể chiến 
thắng, tất cả Bồ Tát đều quán thấy hết, tất cả 
pháp môn đều có thể vào được. 

Đức Phật nói lời ấy xong, con liền bạch 
rằng: - Bạch Thế Tôn! Nếu có chúng sanh nào 
có thể tu tập chánh hạnh đối với Chánh Pháp Đại 
Tập Hội như vây, mới được gọi là Phạm hạnh tối 
thượng, Phạm hạnh ấy chính là hạnh Như Lai. 
Nếu ai siêng tu tập không gián đoạn, người ấy 
được trăm đức Phật Như Lai suốt ngày đêm 
thường hiện trước mặt. Nếu thấy được Như Lai 
tức vào được cõi Phật, đã vào cõi Phật, thì tất cả 
Pháp tạng đều có thể hiểu rõ. 

Khi con nói lời ấy xong, đức Phật Liên Hoa 
Tạng lại bảo con: - Này Thiện Nam Tử! Chư 
Phật Như Lai đúng thời mới xuất hiện, nếu được 
gặp thì rất khó. Các Ngài lại rất hiếm khi thuyết 
chánh pháp, được nghe rồi lại thọ trì chánh pháp 
lại càng khó hơn. Tại sao vậy? Vì nếu có người 
nghe chánh pháp này thì trong sáu mươi vạn sáu 
ngàn tám mươi kiếp họ hoặc được túc mạng trí, 
hoặc làm Chuyển Luân Vương, Đế Thích, Tịnh 
Quang Thiên, Đại Phạm, Chủ Thế Gian... Không 
hủy hoại chánh tín, không đọa ác đạo, không 
sanh làm A-tu-la, không chiến đấu bằng đao gậy. 


KINH ĐẠI TẬP HỘI CHÁNH PHÁP ——-- 


Họ lại xa lìa ngu si, được đại trí huệ, tướng tốt 
đoan nghiêm, giống như chư Phật, từng sắc 
tướng một đều giống không có khác, chẳng làm 
quyến thuộc cho ngu si phiền não, chẳng bị 
chúng trói buộc, thường lìa bệnh khổ, thường 
đắc thiên nhãn, chẳng sinh vào loài rồng, không 
khởi sân hận, lại thường xa lìa tất cả bần cùng, 
giống như Luân Vương hưởng thọ khoái lạc, các 
căn hoàn bị, an nhẫn đầy đủ đến lúc lâm chung, 
chánh niệm hiện tiền, tâm chẳng điên đảo. 


Ngay lúc đó, ở phương đông có mười hai 
hằng hà sa số đức Phật ở trước mặt. Phương 
nam có hai mươi hằng hà sa số Phật. Phương 
tây có hai mươi năm hằng hà sa số Phật. 
Phương bắc có tám mươi hằng hà sa số Phật. 
Phương trên có chín mươi ngàn ức Phật. 
Phương dưới có trăm ức Phật. Tất cả chư Phật 
đều hiện ra trước mặt, an ủi người đó, hoặc nói 
rằng: - Này Thiện Nam Tử! Chớ có sợ hãi, vì 
trước đây ông đã có công đức lớn để mà nương 
tựa. Nay ông có thấy trăm ngàn ức triệu hằng hà 
sa số đức Phật Thế Tôn chăng? Người ấy thưa 
rằng: - Dạ có thấy! 

Khi ấy, chư Phật nói: - Này Thiện Nam Tử! 
Các đức Như Lai vì sức công đức của ông nên 
đều câu hội. Người đó lại thưa: - Con nhờ sức 
thiện căn gì mà được như vậy? 


6 ——————————————————— NGUYÊN HIỂN dịch 


Các đức Phật ấy bảo: - Nhờ năng lực thiện 
căn của Chánh Pháp Đại Tập Hội mà từ lâu ông 
đã nghe được. Người ấy lại thưa: - Như một mình 
con được nghe chánh pháp này mà được vô 
lượng công đức như vậy, huống gì có thể khiến 
cho tất cả cõi hữu tình đêu được nghe biết. 

Khi đức Liên Hoa Tạng Như Lai nói rộng 
như vậy, và người sắp mạng chung đã thấy các 
đức Phật xong, Ngài lại bảo con rằng: Nầy Thiện 
Nam Tử! Nếu người nào được nghe một bài kệ 
bốn câu của Đại chánh pháp này, cùng với người 
cúng dường mười ba hằng hà sa số đức Như Lai 
Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác, công đức 
đạt được hoàn toàn không có sai khác. 

Lại nữa, nếu có người được nghe Chánh 
Pháp Đại Tập Hội này, phước đức đạt được ví 
như trùm khắp ba ngàn Đại thiên thế giới toàn là 
hạt mè. Nếu số lượng hạt mè ấy là Chuyển Luân 
Thánh Vương, giả có người mang các châu báu 
dâng lên để thực hành bố thí, cho các Luân 
Vương, phước đức đạt được không bằng chỉ 
cúng cho một Tu-đà-hoàn, hoặc cúng thí cho 
một Tu-đà-hoàn, chẳng bằng cúng thí cho số 
lượng Tu-đà-hoàn đầy khắp ba ngàn Đại thiên 
thế giới như trước. Nếu cúng thí cho số lượng 
Tu-đà-hoàn như vậy, chẳng bằng cúng thí cho 
một Tư-đà-hàm. Nếu cúng thí một Tư-đà-hàm, 
chẳng bằng cúng thí cho số lượng Tư-đà-hàm 
tràn đầy ba ngàn Đại thiên thế giới. Nếu cúng thí 


KINH ĐẠI TẬP HỘI CHÁNH PHÁP ——- 


số lượng Tư-đà-hàm như vậy, chẳng bằng cúng 
thí một vị A-na-hàm. Nếu cúng thí một vị A-na- 
hàm, chẳng bằng cúng thí cho số lượng A-na- 
hàm tràn đầy khắp ba ngàn Đại thiên thế giới 
như trước. Nếu cúng thí số lượng A-na-hàm như 
vậy, chẳng bằng cúng thí một vị A-la-hán. 

Nếu cúng thí một vị A-la-hán, chẳng bằng 
cúng thí số lượng A-la-hán đầy khắp ba ngàn Đại 
thiên thế giới như trước. Nếu cúng thí cho số 
lượng A-la-hán như vậy không bằng cúng thí cho 
một vị Duyên giác. Nếu cúng thí cho một vị 
Duyên giác, chẳng bằng cúng thí cho số lượng 
Duyên giác tràn đầy ba ngàn Đại thiên thế giới. 
Nếu cúng thí cho số lượng Duyên giác như vậy, 
chẳng bằng cúng thí cho một vị Bồ Tát. Nếu 
cúng thí cho một vị Bồ Tát, chẳng bằng cúng thí 
cho số lượng Bồ Tát tràn đây khắp ba ngàn Đại 
thiên thế giới. Nếu cúng thí số lượng Bồ Tát như 
vậy, chẳng bằng phát tâm tịnh tín bố thí cúng 
dường một đức Như Lai. 

Nếu tín tâm cúng dường một đức Như Lai, 
chẳng bằng tín tâm cúng dường cho tất cả các 
đức Như Lai tràn đầy khắp ba ngàn Đại thiên thế 
giới như trước. Dầu có tín tâm cúng dường tất cả 
các đức Như Lai như vậy, không bằng như có 
người đối với Chánh Pháp Đại Tập Hội này được 
nghe và thọ trì chốc lát, sẽ được phước đức gấp 
bội người trước. Huống gì có người có thể biên 


6 ————————————————— NGUYÊN HIỂN dịch 


chép đọc tụng, công đức như vậy không thể tính 
kể. 

Bấy giờ, Đức Phật ấy lại bảo con: - Này 
Thiện Nam Tử! Ông có thể đối với chánh pháp 
này phát tâm tịnh tín tuyên dương lưu bố cho các 
người phàm phu, chưa được nghe chánh pháp 
này. Giả sử có người được nghe, thì cũng sanh 
nghi ngờ không tin, vậy làm sao vào Đại Tập Hội 
nây? Ví dụ như có người vào đại dương mà 
muốn thấy hết tất cả biên bờ của biển, ông bảo 
người ấy có thể thấy chăng? Con thưa rằng: - 
Không thể được, bạch Thế Tôn! 

Ngài lại hỏi: - Lại như có người muốn vào 
biển cả dùng tay múc cạn nước biển, ông bảo 
người ấy có thành công chăng? Con lại thưa: 
- Không thể được, bạch Thế Tôn! Người ngu si 
ấy, dầu ở trong biển cả mà muốn biết ngằn mé, 
muốn tát cạn nước, họ chỉ tự làm nhọc sức, 
không thể được, càng thêm hao tổn nhiều. 

Bấy giờ, đức Phật bảo con: - Các phàm phu 
cũng như vậy thôi. Đối với chánh pháp này 
chẳng năng thỉnh thọ, đối với biển sanh tử, vọng 
sanh điên đảo, tăng trưởng ngu si, càng thêm 
tổn thất. Người ấy dầu trải qua trăm ngàn ức 
triệu đức Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh 
Giác xuất hiện ở đời, vì chẳng trồng thiện căn, 
nên chẳng được thấy Phật, chẳng nghe được 
pháp này, chẳng được chư Phật hộ niệm. 


KINH ĐẠI TẬP HỘI CHÁNH PHÁP ——-- 


Nếu người có trí huệ năng ở trăm ngàn ức 
triệu đức Phật phát tín tâm thanh tịnh, thấy các 
đức Phật sanh tâm đại hoan hỷ, bèn theo chư 
Phật được nghe pháp này. Khi nghe được pháp 
này, liền biết là chân thật, không sanh lòng khinh 
chê hủy báng. Người ấy được sự thiện lợi lớn, 
liền được chư Phật đồng hộ niệm. Nếu ai đối với 
chánh pháp này, có thể lắng nghe thọ trì biên 
chép một bài kệ bốn câu, thì người đó sẽ sanh 
qua chín mươi lăm ngàn ức cõi Phật, được sanh 
vào thế giới Cực Lạc của Phật để nghe pháp, 
sống lâu đến tám vạn bốn ngàn kiếp. 

Đức Phật Liên Hoa Tạng lại bảo con: Nếu ai 
đối với tội ngũ nghịch, hoặc tự mình làm, hoặc 
bảo người khác làm, hoặc thấy nghe mà vui 
thích, người ấy sẽ thọ khổ trong năm ngục vô 
gián. Nếu ai được nghe một bài kệ bốn câu của 
Chánh Pháp Đại Tập Hội này, liền được tiêu diệt 
các ác nghiệp như vậy. 

Bấy giờ, đức Phật lại vì con tuyên thuyết bài 
kệ tụng: 

Ông nay nghe Ta nói 
Nghe công đức kinh này 
Kiếp trước có một người 
Tạo đủ năm thứ nghiệp 
Là giết cha hại mẹ 
Phá hòa hợp tăng đoàn 


6 —————————————————— NGUYÊN HIỂN dịch 


Hủy Bồ Tát tam muội 
Hoại chánh trí Như Lai 

Người ấy tạo nhiều tội 
Sau đó sanh hối hận 

Sâu lo lại khóc lóc 
Trong tâm nghĩ như vầy 

Ta tạo các ác nghiệp 
Đâu chỉ hại thân này 

Đời sau và nhiều kiếp 
Các thân đều bị hoại 

Từ khổ sanh ra khổ 
Thọ khổ càng tăng thêm 

Xa lìa chúng bạn lành 
Bị người đời khinh cười 

Pháp thế, xuất thế gian 
Ta đều đốt sạch hết 

Nhân lành vô lượng kiếp 
Phá hoại chẳng tăng trường 

Như nhà cửa thế gian 
Được trang hoàng tráng lệ 

Bỗng bị lửa đốt cháy 
Ai ai cũng tiếc nuối 

Ta tạo tội như vậy 


KINH ĐẠI TẬP HỘI CHÁNH PHÁP 


Đời này cùng đời sau 
Ngay khi sanh ra đời 
Bị chê mắng đánh đập 
Thường nghèo cùng đói khát 
Các khổ não bức bách 
Những báo ứng như vậy 
Có nguyên nhân cảm nên 
Đều từ năm nghiệp sanh 
Quả bất thiện không mất 
Nay ta khổ như vậy 
Ai sẽ cứu hộ ta? 
Bạn thân chẳng thể nhờ 
Tất cả không thể nương 
Người ấy lại nghĩ rằng 
Chi bằng ta bây giờ 
Đến đỉnh núi cao kia 
Gieo thân chết dứt mạng 
Khỏi tăng thêm ác nghiệp 
Chuyển sanh các khổ não 
Đời này cùng đời sau 
Bị ác nghiệp hủy hoại 
Trong thân không thể nương 
Ngoài thân cũng như vậy 


————B NGUYÊN HIỂN dịch 


Hiện vì nhân tội lỗi 
Phải thọ báo cực ác 

Người ấy nghĩ vậy rồi 
Lại tự than khóc lóc 

Tức thì trên hư không 
Có Thiên nhân bảo rằng 

Tội nghiệp gã ngu si! 
Tâm sanh các khổ não 

Không chỗ nương, không cứu 
Ngươi tự tạo năm nghiệp 

Giết cha và hại mẹ 
Nay tự thọ khổ não 

Cớ sao lại nghĩ quẩn 
Nhảy núi chết cho rồi 

Nay ta khuyên bảo ngươi 
Chớ khởi thấy ngu si 

Chỉ sanh tâm hối hận 
Đâu cần bỏ thân mạng 

Ba độc tham sân si 
Từ tâm ngươi sanh ra 

Khổ não trong đường ác 
Làm sao thoát ra được 

Dầu muốn bỏ thân mạng 


KINH ĐẠI TẬP HỘI CHÁNH PHÁP 


Chẳng được gọi tinh tấn 
Đời này kết thúc sớm 
Ác báo sau liền sanh 
Nay ngươi nghe ta nói 
Chỉ cho ngươi phương cách 
Đường Thánh Phật Bồ Tái 
Ngươi chưa hề hướng đến 
Nay có thể đến núi 
Chỗ vị Tiên tu hành 
Ngươi đích thân kính lễ 
Ngài sẽ cứu hộ cho 
Có phương tiện tối thắng 
Là chánh pháp thượng diệu 
Năng phá tan sợ hãi 
Tiêu trừ nghiệp cực ác 
Người đó ngay lúc ấy 
Nghe tiếng trong không trung 
Liền đi vào trong núi 
Tìm Tiên nhân tu hành 
Đến nơi thấy vị Tiên 
Liền cúi đầu đảnh lễ 
Chấp tay bạch lời rằng 
Nguyện Tiên nhân cứu con 


NGUYÊN HIỂN dịch 


Con sợ hãi khổ não 
Tạo năm nghiệp rất năng 

Phải đọa vào đường ác 
Làm sao được thoát khỏi 

Con suốt cả ngày đêm 
Ăn uống hay ngồi nằm 

Thường ưu sầu khổ não 
Không lúc nào được vui 

Con nay trước Tiên nhân 
Sanh tín tâm tôn trọng 

Như lời con thưa hỏi 
Nguyện Tiên nhân nói cho 

Con tạo những ác nghiệp 
Làm sao được tiêu diệt? 

Khi ấy Tiên đáp rằng: 
Ngươi hỏi Ta sẽ nói. 

Bấy giờ vị Tiên ấy 
Ăn xong rửa tay chân 

Liên ngồi thế kiết già 
Nghe lời người tự thú 

Người đó nhiễu bên hữu 
Lạy Tiên, lui ra ngồi 

Bạch rằng: con ngu si 


KINH ĐẠI TẬP HỘI CHÁNH PHÁP 


Giết cha cùng hại mẹ 

Phá hòa hợp tăng đoàn 
Hủy Bồ Tát tam muội 

Hoại Như Lai chánh trí 
Tạo ra năm nghiệp này 

Vị Tiên nghe như vậy 
Tức thời liền bảo rằng 

Ngươi thật người bất thiện 
Tạo tôi ác như vậy. 

Người đó nghe Tiên nói 
Lại sanh tâm ưu não 

Lo sợ không ai cứu 
Hẳn sẽ đọa ác đạo 

Bấy giờ bèn đứng dậy 
Lạy dưới chân vị Tiên 

Lại càng thêm cung kính 
Tác bạch với Ngài rằng: 

Xín Tiên thương tưởng con 
Với nghiệp ác thật nặng 

Nghi hoặc khổ càng sâu 
Mong Ngài che chở con 

Con dầu có hối hận 
Không phương tiện giải thoát 


NGUYÊN HIỂN dịch 


Xín Tiên đại từ bí 
khiến tôi con tiêu diệt 

Vị Tiên nghe nói xong 
An ủi người đó rằng: 

Ngươi nay chớ có sợ 
Ta sẽ cứu hộ cho 

Hết lòng dẫn dắt ngươi 
khiến ngươi lìa các khổ 

Được tiêu hết trong tôi 
Con liên xin quay về 

Phật có diệu pháp môn 
Tên là Đại Tập Hội 

Là phương tiện tối thượng 
Ngươi xưa từng nghe chưa? 

Người đó đáp lời Tiên 
Con xưa chưa từng nghe 

Vị Tiên lại bảo rằng: 
Buồn thay, tôi nghiệp chưa! 

Như người bị lửa đốt 
Ai sẽ thuyết pháp cho 

Nay Ta đem lòng thương 
Chỉ ngươi pháp vi diệu 

Nay ngươi hãy lắng nghe 


KINH ĐẠI TẬP HỘI CHÁNH PHÁP 


Ta nhớ thuở xa xưa 

Hơn vô lượng vô biên 
A tăng kỳ số kiếp 

Có một vị quốc vương 
Tên là Vô Cấu Nguyệt 

Quyến thuộc rất đông đảo 
Dùng chánh pháp trị nước 

Một thuở nọ quốc vương 
Sanh được một người con 

Liên sai mời thầy tướng 
Xem thử tướng tốt xấu 

Mới hỏi thầy tướng rằng: 
Nay đứa con của ta 

Tướng là tốt hay xấu 
Ông xem thấy thế nào? 

Thầy tướng mới thưa rằng: 
Lạ thay cậu bé này! 

Như điêu tôi xem thấy 
Tướng cậu bé rất xấu 

Quốc vương lại hỏi rằng: 
Tướng xấu ấy thế nào, 

Như điều ông xem thấy 
Nới sự thật cho ta. 


NGUYÊN HIỂN dịch 


Thầy tướng mới thưa rằng: 


Cậu bé đến bảy tuổi 
Sẽ khởi tâm si hại 
Giết chết cha và mẹ. 
Quốc vương lại nói rằng: 
Tướng nó dầu như vậy 
Thân ta thà chết đi 
Ta không thể giết con 
Nếu ta có giết nó 
Sau chẳng được làm người 
Liền bảo các quyến thuộc 
Khéo nuôi dưỡng con ta 
Về sau đồng tử ấy 
Dần dà được lớn khôn 
Bấy giờ Vô Cấu Nguyệt 
Nhớ lời thầy tướng xưa 
Sanh ý nghĩ như vầy 
E nghiệp ta sẽ đến 
Có gì mà tham tiếc 
Khi nghĩ như vậy xong 
Bèn chỉ dụ đồng tử 
Nay ngươi nối ngôi ta 
Lại bảo đồng tử rằng: 


KINH ĐẠI TẬP HỘI CHÁNH PHÁP 


Ngươi nay hãy lắng nghe 
Cảnh giới này của ta 
Rộng lớn lại tráng lệ 
Như trời trăng chiếu sáng 
Giàu sang mà tự tại 
Cung điện này của ta 
Đều giao phó cho ngươi 
Ta ở giữa cảnh này 
Chẳng còn làm chủ nữa 
khi ấy các quần thần 
Bỗng nghe được việc đó 
Đi đến Vô Cấu Nguyệt 
Đồng tâu với vua rằng: 
Đại vương nay vì sao 
Vất bỏ cả giang sơn 
Việc ấy như thế nào 
Mong ngài nói cho biết 
Vô Cấu Nguyệt đáp rằng: 
Các ngươi hãy biết rằng 
Giao sự nghiệp cho con 
Đâu phải không duyên cớ 
Ta nhớ lại thuở xưa 
Quân vương tên Liên Hoa 


NGUYÊN HIỂN dịch 


Giang sơn rất rộng lớn 
Tự tại và giàu sang 
Một thuở nọ vi ấy 
Cũng sanh một người con 
Lúc cậu bé khôn lớn 
Liền giết hại cha mẹ 
Nếu nay ta không giao 
Sự nghiệp này cho con 
Sẽ giống như Liên Hoa 
Chịu vô lượng khổ não 
Ta thường tự suy nghĩ 
Đừng để sau hối hận 
Bởi do nhân duyên này 
Nên ta giao cho con 
Lúc đó vị Tiên nhân 
V7 người tạo năm nghiệp 
Nói nhân duyên ấy xong 
Lại bảo người đó rằng: 
Ngươi nay tạo ngũ nghịch 
Là tôi ác cực trọng 
Ta hết sức thương xót 
Bày phương tiện cho ngươi 
Ngươi hãy đến chỗ Phật 


KINH ĐẠI TẬP HỘI CHÁNH PHÁP 


Nghe pháp Đại Tập Hội 
Nếu đã được thính thọ 
Tội nghiệp đều tiêu diệt 


Bao nhiêu phiền não chướng 


Thảy đều được vô ngại 


Nhờ nghe được chánh pháp 


Khỏi rơi vào đường ác 

Nếu ai mà nhất tâm 
Nghe pháp Đại Tập Hội 

Một bài kệ bốn câu 
Được vô lượng phước đức 

Diệt tội nặng ngũ nghịch 
Được quả báo to lớn 

Tất cả mọi trói buộc 
Được giải thoát tức thì 

Lúc ấy người tạo nghiệp 
Nghe lời vị Tiên nói 

Liên chấp tay cung kính 
Một lòng cúi đầu lay 

Nói lời khen ngợi rằng: 
Lành thay thiện trí thức 

Đã chỉ bày cho con 
Pháp môn Đại Tập Hội 


NGUYÊN HIỂN dịch 


Khi Tiên nhân nói xong 
Thời có vạn hai ngàn 

Tất cả chúng Thiên tử 
Đi đến chỗ Tiên nhân 

Đều cung kính chấp tay 
Đảnh lễ dưới chân Ngài 

Lại có bốn câu chỉ 
Các chúng Đại Long vương 

Đi đến chỗ vị Tiên 
Đảnh lễ dưới chân Ngài 

Lại có vạn tám ngàn 
Câu chi dạ-xoa vương 

Đi đến chỗ vị Tiên 
Cũng đảnh lễ chân Ngài 

Đều thưa Ngài như vầy: 
Lành thay, Đại Tiên nhân 

Hiểu sâu các Phật pháp 
Khéo mở cửa Thiên giới 

Và diệt ức tăng ký 
Thọ khổ ba đường ác 

Xưng dương Đại Tập Hội 
Pháp vi diệu tối thượng 

Có công đức thù thắng 


KINH ĐẠI TẬP HỘI CHÁNH PHÁP 


Hay dứt các trọng tội 

Nếu ai với bài kệ 
Mà tùy hý nghe nhận 

Mới có thể được goi 
Trồng căn lành sâu dày 

Huống gì lại nhất tâm 
Tôn trọng và cung kính 

Dùng vòng hoa, hương hoa 
Với hương bột chiên đàn 

Bảo cái, tràng phan quý 
Cúng dường chánh pháp ấy 

Tự mình cùng khuyên người 
Thấy nghe sanh tùy hỷ 

Các phước báo đạt được 
Quảng đại không cùng tận 

Lành thay! Thưa Tiên nhân 
Bậc từ bi chân thật 

Chúng Thiên tử, Long vương 
Cùng với vua dạ-xoa 

Tán thán như vậy xong 
Lạy Tiên rồi biến mất. 


Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Dũng đứng trước đức 
Phật Thích Ca Mâu Ni nói rõ về việc đức Như Lai 


NGUYÊN HIỂN dịch 


Liên Hoa Tạng khen ngợi công đức như thế của 
Chánh Pháp Đại Tập Hội xong, chấp tay cung 
kính bạch Phật rằng: - Bạch Thế Tôn! Nếu lại có 
người, đối với chánh pháp này chỉ chấp tay cung 
kính đảnh lễ, sẽ được thiện lợi như thế nào? 

Đức Phật bảo Bồ Tát Phổ Dũng: - Phước 
đức người ấy đạt được cũng vô lượng vô biên. 


Ví dụ như Long vương ở trong hồ Vô Nhiệt 
Não [Anavatapta], cung điện ấy mặt trời không 
chiếu đến. Tại đó có năm sông lớn, nước hồ 
chảy ra bất tận. Giả sử có người muốn biết số 
lượng giọt nước trong hồ. Ông nói người ấy có 
thể biết chăng? Bồ Tát Phổ Dũng bạch rằng: 
- Không thể, bạch Thế Tôn! Đức Phật bảo: 
Chánh Pháp Đại Tập Hội nầy có các thiện căn 
quảng đại không thể so sánh cũng lại như vậy. 
- Giả như có người muốn biết công đức hạn 
lượng của kinh này, dầu trải qua hàng ngàn kiếp 
cũng không cùng tận. Lại nữa, này Phổ Dũng! 
Pháp này rất sâu xa khó giải khó biết. Tất cả các 
đức Như Lai đếu tôn trọng. Nếu có ai chỉ thính 
thọ chốc lát, liên được lợi ích to lớn như vậy. 

Bồ Tát Phổ Dũng lại bạch đức Phật rằng: 
- Bạch Thế Tôn! Năm sông lớn tên gì? 

Đức Phật nói: - Năm sông lớn ấy tên là: 
sông Căn-dà [Ganges], sông Tế-đa [Sita], sông 
Phaạ-sô [Vakshu], sông Diêm-mâu-na [Yamunal, 


KINH ĐẠI TẬP HỘI CHÁNH PHÁP —— 


sông Tán-nại-ra-bà-nga [Chandrabhagal. Đó là 
năm sông lớn. Cứ mỗi con sông đều có năm 
trăm sông chi nhánh đổ vào vây quanh. Nước 
của những dòng sông này chảy vào Đại dương. 
Năm sông lớn ấy, trong mỗi sông có một Đại 
Long vương. Tên những vị đó là: Long vương 
Hoan Hỷ, Long vương Thượng Kha, Long vương 
Phạ Hán Để, Long vương Tức Đát Ra Tây Na, 
Long vương Pháp Tư Duy. Những vi Long vương 
như vậy, đều có một ngàn quyến thuộc. Ở cõi 
Diêm-phù-đề thì đổ mưa đúng thời, làm cho mầm 
mống trăm thứ lúa đều được tươi tốt, cho đến núi 
sông khe suối, rừng rú, ao rãnh, hoa quả cành lá 
gốc cây, mưa đều tưới khắp, không đâu không 
có. 

Này Phổ Dũng! Nên biết rằng: Nếu có 
chúng sanh nào đối với chánh pháp này, nói lời 
không tốt, sanh tâm khinh chê, hủy báng, người 
ấy sẽ bị tội báo vô lượng vô biên. Lại nữa, nếu 
có chúng sanh nào đối với chánh pháp này, nói 
lời tốt đẹp tán thán, người ấy được phước cũng 
nhiều vô lượng vô biên. Người ấy liền có thể thân 
cận thiện hữu, được thấy đức Như Lai. Nếu được 
thấy Phật liền được tiêu trừ tất cả tội chướng. 


Này Phổ Dũng! Ví như trong bốn đại châu 
có Thiết Luân Vương làm vua một châu, uy 
quyền tự tại, rộng lớn, khoái lạc, lại hay lợi ích tất 


6 ———————————————————— NGUYÊN HIỂN dịch 


cả nhân dân. Nay chánh pháp Đại Tập Hội cũng 
lại như vậy, ở trong cõi Diêm-phù-đề làm lợi ích 
cho tất cả chúng sanh. Nếu ai không được nghe 
chánh pháp này thì người đó không thể thành 
tựu Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, chẳng 
thể ở nơi Bồ-đề đạo tràng ngồi tòa sư tử, chuyển 
đại pháp luân, đánh trống đại pháp, cũng lại 
không thể nhập vào cõi Niết Bàn, phóng đại 
quang minh chiếu khắp thế gian. 

Bồ Tát Phổ Dũng lại bạch đức Phật rằng: 
- Bạch Thế Tôn! Tại thế giới Liên Hoa Thượng 
ấy, đức Liên Hoa Tạng Như Lai đã nói về Tiên 
nhân, vị này có thể khiến cho người tạo tội ngũ 
nghịch được diệt hết trọng tội. Con thật không 
biết vị ấy ở địa vị nào? Cúi mong đức Phật từ bi 
khai thị. Đức Phật bảo: Này Phổ Dũng! Tiên 
nhân ấy đã được địa vị bất thối chuyển, không 
lâu nữa sẽ thành tựu Chánh Pháp Đại Tập Hội. 
Phổ Dũng nên biết rằng những lời nói của chư 
Phật rất thâm sâu vi diệu. Nếu ai nghe chánh 
pháp này càng sanh tâm tín ngưỡng thọ trì, thì 
người ấy sẽ thấy được Tiên nhân, cũng đồng 
thấy hằng hà sa số đức Phật Như Lai sắc tướng 
thù diệu, được chư Phật thương yêu, được chư 
Phật khen ngợi, thường an trụ trong Tam muội 
của chư Phật, nên có thể thông đạt được Chánh 
Pháp Đại Tập Hội nầy. 


KINH ĐẠI TẬP HỘI CHÁNH PHÁP ——-- 


Phật nói kinh Chánh Pháp Đại Tập Hội 
Quyển thứ hai 


Phật nói kinh Chánh Pháp Đại Tập Hội 


Quyển thứ ba 


Bấy giờ, đức Thế Tôn bảo Bồ Tát Phổ 
Dũng: - Nay ngươi hãy lắng nghe! Ta nhớ thời 
quá khứ vô lượng vô số A tăng kỳ kiếp về trước, 
đã gặp mười hai câu chi (ức) đức Như Lai Ứng 
Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác, đều cùng một 
tên là Bảo Thượng [Ratnottama]. Lúc bấy giờ, Ta 
tu hạnh bố thí một cách dũng mãnh. Ta liên đem 
đồ ẩm thực y phục thù diệu trang nghiêm, châu 
báu, chuỗi ngọc cùng tràng hoa, hương xoa... 
cúng dường tất cả chư Phật. Khi ấy, các đức 
Như Lai đều cùng thọ ký cho Ta quả Vô Thượng 
Chánh Đẳng Chánh giác. 

Này Phổ Dũng! Ta lại nhớ trong kiếp quá 
khứ, gặp được mười tám câu chi (ức) đức Như 


6 —————————————————— NGUYÊN HIỂN dịch 


Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác đều 
cùng một tên là Bảo Quang [Ratnavabhasa]. Lúc 
ấy, Ta cũng tu hạnh bố thí dũng mãnh, cũng 
dùng các vật cúng dường như trên đem cúng 
dường tất cả các đức Phật ấy. Khi đó, các đức 
Như Lai cũng đều thọ ký cho Ta quả Vô Thượng 
Chánh Đẳng Bồ-đề. 

Này Phổ Dũng! Ta lại nhớ trong kiếp quá 
khứ, gặp được hai mươi câu chi (ức) đức Như Lai 
Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác, đều cùng 
một tên là Đảnh Sanh [Shikhi-sambhava]. Lúc 
ấy, Ta cũng tu hạnh bố thí dũng mãnh, cũng 
dùng các vật cúng dường như trên đem cúng 
dường tất cả các đức Phật ấy. Khi đó, các đức 
Như Lai cũng đều thọ ký cho Ta quả Vô Thượng 
Chánh Đẳng Bồ-đề. 

Này Phổ Dũng! Ta lại nhớ trong kiếp quá 
khứ, gặp được hai mươi câu chi (ức) đức Như Lai 
Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác, đồng cùng 
một tên Ẩm Quang [Kashyapal]. 

Lúc đó, Ta cũng tu hạnh bố thí dũng mãnh, 
Ta cũng dùng các vật cúng dường như trên, đem 
cúng dường các đức Phật ấy. Khi đó, các đức 
Như Lai cũng đều thọ ký cho Ta quả Vô Thượng 
Chánh Đẳng Chánh Giác. 

Này Phổ Dũng! Ta lại nhớ trong kiếp quá 
khứ, gặp được mười sáu câu chi (ức) đức Như 
Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác, đồng 


KINH ĐẠI TẬP HỘI CHÁNH PHÁP ——-- 


cùng một tên là Vô Cấu Quang [Vimala- 
prabhasa]. Lúc đó, Ta cũng tu hạnh bố thí dũng 
mãnh, là một vị đại trưởng giả vô cùng giàu có, 
Ta cũng dùng các vật cúng dường như trên đem 
cúng dường các đức Phật ấy. Khi đó, các đức 
Như Lai cũng đều thọ ký cho Ta quả Vô Thượng 
Chánh Đẳng Chánh Giác. 

Này Phổ Dũng! Ta lại nhớ trong kiếp quá 
khứ, gặp được chín mươi lăm câu chi (ức) đức 
Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác, 
đồng cùng một tên là Năng Tịch [Shakyamuni]. 

Lúc đó, Ta cũng tu hạnh bố thí dũng mãnh. 
Ta là Đại Quốc vương hay đem chánh pháp giáo 
hóa quốc dân, tự tại khoái lạc của cải vô lượng, 
cũng đem các vật báu cúng dường như trên, 
cúng dường tất cả chư Phật. Bấy giờ, các đức 
Như Lai cũng đều thọ ký cho Ta quả Vô Thượng 
Chánh Đẳng Chánh Giác. 

Này Phổ Dũng! Ta lại nhớ trong kiếp quá 
khứ, gặp được chín mươi câu chi (ức) đức Như 
Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác đồng 
cùng một tên là Tác Trang Nghiêm [Krakutsandal]. 
Bấy giờ, Ta cũng tu hạnh bố thí dũng mãnh. Ta 
là vị Bà-la-môn có nhiều của quý, một thuở nọ Ta 
đem hết của cải, để sắm các vật cúng dường 
tuyệt hảo như trên, cúng dường các đức Phật ấy. 
Khi ấy, các đức Như Lai cũng đều thọ ký cho Ta 
quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. 


6 ————————————————— NGUYÊN HIỂN dịch 


Này Phổ Dũng! Ta lại nhớ trong kiếp quá 
khứ, gặp được mười tám câu chi (ức) đức Như 
Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác đồng 
cùng một tên là Kim Tiên Nhân [KanakamunI]. 

Lúc đó, Ta cũng tu hạnh bố thí dũng mãnh, 
cũng dùng các vật cúng dường như trên cúng 
dường các đức Phật ấy. Khi ấy, các đức Như Lai 
cũng đều thọ ký cho Ta quả Vô Thượng Chánh 
Đẳng Chánh Giác. 

Này Phổ Dũng! Ta lại nhớ trong kiếp quá 
khứ, gặp mười ba câu chỉ (ức) đức Như Lai Ứng 
Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác đồng cùng một 
tên Cát Tường Quang [Avabhasashri]. 

Lúc đó, Ta cũng tu hạnh bố thí dũng mãnh, 
cũng dùng các vật cúng dường như trên, cúng 
dường các đức Phật ấy. Khi đó, các đức Như Lai 
cũng đều thọ ký cho Ta quả Vô Thượng Chánh 
Đẳng Chánh Giác. 

Này Phổ Dũng! Ta lại nhớ trong kiếp quá 
khứ, đã gặp được hai mươi lăm câu chỉ (ức) đức 
Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác, 
đồng cùng một tên Diệu Hoa [Pushya]. Lúc ấy, 
Ta mới phát tín tâm, xuất gia tu đạo, thường 
hành tinh tấn, đối với các đức Như Lai ấy, Ta 
đều cung kính, vâng lời, cúng dường, như Tôn 
giả A Nan đã làm không có sai khác. Bấy giờ, 


KINH ĐẠI TẬP HỘI CHÁNH PHÁP ——--- 


các đức Như Lai cũng đều thọ ký cho Ta quả Vô 
Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. 

Này Phổ Dũng! Ta lại nhớ trong kiếp quá 
khứ, đã gặp được mười hai câu chi đức Như Lai 
Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác, cùng đồng 
tên Thắng Quán [Vipashyin]. Lúc đó, Ta cũng 
theo các Ngài xuất gia. Khi ấy, các chúng sanh 
trong cõi Diêm-phù-đề đều giàu có, châu báu 
đầy đủ khoái lạc vô ngại, không một chúng sanh 
nào bị nghèo khổ thiếu thốn. Các đức Phật ấy đã 
xuất hiện ở đời, rộng vì các chúng sanh tuyên nói 
Chánh Pháp Đại Tập Hội. Thời ấy, ở chỗ các đức 
Như Lai, Ta cung kính tôn trọng, vâng lời, cúng 
dường, để câu được các Ngài thọ ký quả Vô 
Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Nhưng các 
đức Phật ấy chẳng thọ ký cho Ta. 

Ta liền thưa rằng: - Kính bạch chư Phật Thế 
Tôn! Lúc nào con mới được thọ ký? 

Các Ngài trả lời: - Này Thiện Nam Tử! Từ 
nay trải qua A tăng kỳ kiếp, có đức Phật xuất thế 
hiệu là Nhiên Đăng [Dipamkara], đức Phật Thế 
Tôn ấy sẽ thọ ký cho ngươi. 

Nghe các đức Phật nói xong, Ta tu hạnh Bồ 
Tát càng thêm tinh tấn. Đến khi trải qua A tăng 
kỳ kiếp, đức Nhiên Đăng Như Lai xuất hiện ở thế 
gian. Khi ấy, Ta là một thanh niên phạm chí, tên 
là Thắng Vân [Megha], tu các phạm hạnh được 
thấy đức Phật, nên rất vui mừng, cung kính tôn 


6 ————————————————— NGUYÊN HIỂN dịch 


trọng, sanh tâm cho là hy hữu, liền đem bảy 
cành hoa sen cúng dường đức Phật, và nguyện 
rằng: Con nguyện đem thiện căn nầy, hồi hướng 
Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. 

Bấy giờ, đức Nhiên Đăng Như Lai ở trong 
đại chúng thọ ký cho Ta rằng: - Này Thiện Nam 
Tử! Ngươi ở đời vị lai trải qua A tăng kỳ kiếp, sẽ 
được thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni, đầy 
đủ mười hiệu. Ngay khi được thọ ký xong, Ta ở 
trước đức Phật nhảy lên hư không cao mười hai 
cây đa-la, xong lại hạ xuống đất một lòng hoan 
hỷ, tức thì chứng đắc vô sanh pháp nhẫn. Phổ 
Dũng, nên biết rằng Ta ở trong vô số kiếp như 
vậy, tu các phạm hạnh, trồng các thiện căn, cúng 
dường chư Phật, đều thực hành viên mãn các 
Ba-la-mật, tự mình đã được viên mãn, cũng 
khiến cho vô số trăm ngàn câu chi na du đa (ức 
triệu) chúng sanh đều được viên mãn tất cả các 
Ba-la-mật như vậy. 

Ngày nay, Ta đã được thành tựu Vô Thượng 
Chánh Đẳng Chánh Giác, để khắp vì chúng sanh 
tuyên thuyết rộng rãi pháp môn tối thượng thậm 
thâm vi diệu. Nếu có chúng sanh nào thích thấy 
chư Phật, Ta liền hiện thân Phật để thuyết pháp. 
Nếu có chúng sanh thích thấy Bồ Tát, Ta liền 
hiện thân Bồ Tát để thuyết pháp. Nếu có chúng 
sanh thích thấy thân Duyên giác, Ta liền hiện 
thân Duyên giác để thuyết pháp. Nếu có chúng 


KINH ĐẠI TẬP HỘI CHÁNH PHÁP ——-- 


sanh thích thấy Thanh văn, Ta liền hiện thân 
Thanh văn để thuyết pháp. Lại nữa, nếu ở cõi 
trời, Ta liền hiện thân trời để thuyết pháp. Nếu ở 
cõi người, Ta liền hiện thân người để thuyết 
pháp. Nếu ở loài rồng, Ta liền hiện thân rồng để 
thuyết pháp. Nếu ở loài dạ-xoa, Ta liên hiện thân 
dạ-xoa để thuyết pháp. Nếu ở loài quỷ, Ta liền 
hiện thân quỷ để thuyết pháp. 

Tùy theo hình tướng của tất cả chúng sanh 
trong các loài Ta đều hiện thân, dùng phương 
tiện thiện xảo để tuyên dương diệu pháp, khiến 
cho họ không còn sợ hãi, khiến họ càng tin hiểu 
sâu xa. Này Phổ Dũng! Nay vì sao Ta dùng các 
phương tiện, hiện các thứ thân để thuyết pháp 
như vậy? Là để cho các chúng sanh khi nghe 
pháp rồi, đối với thắng nghĩa đế được đại tổng trì, 
quán sát thế gian khơi dậy tư tưởng vô thường, 
thường nhớ tu hành tất cả thiện pháp mà có thể 
rốt ráo xa lìa các tạp nhiễm. Các thiện căn chân 
thật không bị tổn giảm. Ta luôn luôn dùng 
phương tiện ấy để lợi ích an lạc tất cả chúng 
sanh. 

Này Phổ Dũng! Như Ta đã nói ở trên, Chánh 
Pháp Đại Tập Hội có công đức như vậy. 

Lúc đó, ở trong hội có người sanh nghi nói 
với nhau rằng: Quả báo của chánh pháp là có 
hay không? Quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh 
Giác là khả đắc hay bất khả đắc? Tất cả chúng 


6 —————————————————— NGUYÊN HIỂN dịch 


sanh là có thể độ hay chẳng thể độ? Có người 
nói như vầy: Như lời đức Phật nói các pháp thật 
có nguyên nhân có thể sanh quả, quả chắc chắn 
phải theo nhân. Người mang nhân thiện thì thiện 
pháp làm sao mất? Có người nói như vầy: Các 
pháp không có quả báo cũng chẳng phải không 
có. Nhân vốn tự không, vậy làm gì có quả? Nhân 
quả đã là không, tất cả đều lời hư dõi. 

Này Phổ Dũng! Tất cả chúng sanh tâm 
hành sai biệt, vì sáng tối chống nhau nên nhân 
quả mới tự khác. Người nói đúng liền khởi lên cái 
thấy chân thật, đó chính là kiến lập chánh pháp. 
Phước báo của người ấy, nay hãy nghe Ta nói: 
Trong hai mươi kiếp không sanh ở châu Bắc Cu 
Lô, trong hai mươi lăm kiếp đều sanh cõi trời thứ 
ba mươi ba. Khi quả báo cõi trời hết rồi, vị ấy liền 
sanh vào trăm ngàn cõi Phật, được thấy chư 
Phật được nghe chánh pháp. Người ấy chẳng 
còn thối chuyển nơi Vô Thượng Chánh Đẳng 
Chánh Giác. 

Nếu người tà thuyết liền khởi cái thấy đoạn 
diệt, đó chính là kẻ phá hoại chánh pháp. Nay 
ngươi hãy lắng nghe Ta nói về tội báo của người 
ấy: Người ấy từ lúc mạng chung, sanh vào Địa 
ngục lớn, chịu khổ một kiếp. Như vậy cứ kiếp 
này đến kiếp khác đủ tám kiếp. Cứ mỗi lần sanh 
vào một Đại Địa ngục, đều ở tám Đại Địa ngục, 
chịu khổ lớn như vậy xong, lại trong chín ngàn 


KINH ĐẠI TẬP HỘI CHÁNH PHÁP ——-- 


hai mươi tám kiếp, vẫn ở trong ba đường ác, tiếp 
tục sanh trở lại để thọ lấy khổ não lớn. Khi trải 
qua số kiếp ấy xong, tuy được làm thân người, 
trong một vạn sáu ngàn kiếp chết trong bào thai 
mẹ, một vạn bốn ngàn kiếp bị không có lưỡi, một 
vạn hai ngàn kiếp sinh làm hòn thịt, một vạn một 
ngàn kiếp sanh không có mắt. 

Này Phổ Dũng! Nên biết rằng, tất cả chúng 
sanh không bao giờ cùng tận, hoặc ở cõi này 
hoặc ở cõi khác, hoặc duyên nơi sanh hoặc 
duyên nơi tử, hoặc ở nơi này hoặc nơi khác, hoặc 
vừa ý hoặc không vừa ý, đều do tâm tạo tác, tùy 
nghiệp mà hiện khởi. 

Hoặc có chúng sanh tu các thiện pháp được 
sanh lên cõi trời, hoặc có chúng sanh cầu tuệ giác 
Bồ-đề, nên tu các hạnh nguyện, hoặc có chúng 
sanh dần dần đạt được cứu cánh vô thượng tịch 
diệt. Vì nhân duyên ấy, nên các đức Phật Như 
Lai, vì vô số trăm ngàn câu chi na du đa (ức 
triệu) chúng sanh, hoặc đã phát tâm hoặc chưa 
phát tâm, hoặc vì trời, người, rồng, thần... thuyết 
pháp hóa độ, chẳng có phút nào ngừng nghỉ. 


Bấy giờ, khi đức Thế Tôn đang thuyết pháp, 
lại có tám vạn bốn ngàn chúng Bà-la-môn, chín 
mươi ngàn câu chỉ (ức) chúng ngoại đạo Ni-kiền- 
đà, cùng nhau bàn luận rằng: Nay Sa môn Cù 
Đàm ở trên đỉnh Linh Thứu, tại thành Vương Xá, 


6 ———————————————— NGUYÊN HIỂN dịch 


có đại chúng tham dự hội lớn này, không biết vị 
ấy nói những gì? Nay chúng ta hãy cùng đi đến 
chỗ ấy để nghị luận. 

Ngay khi các Bà-la-môn ngoại đạo cùng 
nhau bàn bạc xong, cùng vô số quyến thuộc liền 
đi đến chỗ đức Phật. 

Bấy giờ, đức Thế Tôn ở trong hội, liền phóng 
ánh sáng lớn hy hữu thanh tịnh vi diệu chiếu khắp 
đại chúng. Lúc ấy, Đại Bồ Tát Từ Thị liền từ chỗ 
ngồi đứng dậy, trạch áo vai phải, quỳ gối mặt 
xuống đất, chấp tay cung kính bạch đức Phật 
rằng: - Bạch Thế Tôn! Đâu phải vô cớ mà đức Thế 
Tôn phóng luồng ánh sáng này. Nay toàn thể đại 
chúng muốn nghe biết việc này. Cúi mong đức 
Phật từ bi giải thích cho chúng con. 

Đức Phật bảo: - Này Thiện Nam Tử! Nay 
ngươi nên biết rằng, hiện tại trong hội này có vô 
lượng chúng đều đến tập hội. Bồ Tát Từ Thị lại 
bạch đức Phật rằng: - Bạch Thế Tôn! Ngài nói 
những chúng nào? Hoặc chúng loài trời chăng? 
Hay chúng loài người? Hoặc chúng Long thần 
Dạ-xoa chăng? 

Đức Phật bảo: Như lời ngươi nói, những 
chúng như vậy đều đến tập hội. Lại có các 
chúng Bà-la-môn, ngoại đạo, Ni-kiền-đà đến 
trong hội này để luận nghị với Ta. Khi điều phục 
họ xong, Ta sẽ thuyết pháp cho họ như chư Phật 
thường làm. Lúc ấy, tám vạn bốn ngàn Bà-la- 


KINH ĐẠI TẬP HỘI CHÁNH PHÁP ——-- 


môn, chín mươi ngàn câu chi (ức) chúng ngoại 
đạo Ni-kiên-đà, tất cả đều phát tâm Vô Thượng 
Chánh Đẳng Bồ-đề. Này Từ Thị! Lại có một vạn 
tám ngàn câu chi (ức) chúng Long vương lại vào 
trong hội nghe Ta thuyết pháp xong, cũng đều 
phát tâm Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ-đề. 

Lại có sáu vạn câu chi (ức) chúng Thiên tử 
Tịnh Quang, ba vạn hai ngàn câu chi chúng 
Thiên ma, một vạn hai ngàn câu chỉ chúng A-tu- 
la, các chúng như vậy đều vào trong hội để thỉnh 
thọ chánh pháp. Lại có các Đại Thiên vương, đó 
là vua Hoan Hỷ, vua Diệu Hỷ, vua Tối Thượng 
Hỷ, vua Nhân Tiên, vua Tịnh Quân, vua Phạm 
Âm, vua Thiện Hiện, vua Ái Quân, vua Hỷ Quân, 
vua Diệu Sắc, vua Thắng Quân, vua Tăng 
Trưởng. 

Như vậy cả thảy năm trăm đại quốc vương, 
mỗi vị đều có một ngàn câu chi quyến thuộc đi 
theo, đều đi vào hội để thỉnh thọ chánh pháp, tất 
cả đều trụ tâm kiên cố Vô Thượng Chánh Đẳng 
Bồ-đề. Này Từ Thị! Do nhân duyên đó nên Ta 
phóng luồng ánh sáng này. 

Bấy giờ, Bồ Tát Từ Thị nghe đức Phật nói 
về đại chúng tập hội tại đây, trong chúng thiên, 
nhân và phi nhân có người phát tâm Vô Thượng 
Chánh Đẳng Bồ-đề, có người nghe chánh pháp 
sanh tâm tin nhận, sanh đại hoan hỷ đảnh lễ 
dưới chân đức Phật đà, hữu nhiễu ba vòng, liền 


6 ————————————————— NGUYÊN HIỂN dịch 


ở trong hội ẩn thân chẳng hiện. Bấy giờ, các Bà- 
la-môn, ngoại đạo Ni-kiền-đà, hoặc trời hoặc 
rông, cho đến năm trăm đại quốc vương v.v... 
đến chỗ đức Phật xong, tùy sự tu kính của mình 
đều ngồi xuống một bên. 

Bấy giờ, ở phương đông có ba vạn chúng 
Đại Bồ Tát, phương đông nam cũng giống như 
vậy, phương nam có năm vạn câu chi chúng Đại 
Bồ Tát, phương tây nam cũng như vậy, phương 
tây có sáu vạn câu chi chúng Đại Bồ Tát, phương 
tây bắc cũng như vậy, phương bắc có tám vạn 
câu chi chúng Đại Bồ Tát, phương đông bắc 
cũng như vậy. Phương trên có mười vạn câu chi 
chúng Đại Bồ Tát, phương dưới có chín vạn câu 
chi Đại Bồ Tát. Các chúng Đại Bồ Tát ở mười 
phương như vậy, vị nào cũng chứng hoàn toàn 
thập địa, tùy phương đang ở mà vào trong Phật 
hội. Khi đến chỗ đức Phật, các vị đều đê đầu 
đảnh lễ chân đức Thế Tôn rồi ngồi qua một bên. 


Bấy giờ, đức Thế Tôn bảo Bồ Tát Phổ 
Dũng: - Này Phổ Dũng! Nay ngươi lại đến mười 
phương thế giới, tuyên thị cho các chúng Bồ Tát, 
nói như vậy: Hôm nay đức Như Lai sẽ tuyên 
thuyết Chánh Pháp Đại Tập Hội cho các chúng 
sanh, khiến cho tất cả Bồ Tát mười phương chấp 
tay đảnh lễ sanh tâm tùy hỷ. 


KINH ĐẠI TẬP HỘI CHÁNH PHÁP ——-- 


Khi ấy, Bồ Tát Phổ Dũng tuân theo thánh 
chỉ của đức Phật, liền đê đầu đảnh lễ dưới chân 
đức Thế Tôn, hữu nhiễu ba vòng, bỗng ở trong 
hội ẩn thân chẳng hiện, lần đi khắp mười phương 
thế giới, tùy theo từng phương phát ra âm thanh 
lớn xướng lên rằng: Hiện nay ở thế giới Ta Bà, 
đức Như Lai Thích Ca Mâu Ni sẽ vì các chúng 
sanh tuyên thuyết Chánh Pháp Đại Tập Hội. Như 
vậy ba lần đều xướng lên rằng: Hiện nay ở thế 
giới Ta Bà, đức Như Lai Thích Ca Mâu Ni sẽ vì 
các chúng sanh tuyên thuyết Chánh Pháp Đại 
Tập Hội. 

Bấy giờ, chư Phật và các Bồ Tát ở mười 
phương đều nghe lời ấy nên đồng thanh tán thán: - 
Lành thay! Lành thay! Đức Như Lai Thích Ca 
Mâu Ni hay ban sự an lạc lợi ích cho các chúng 
sanh, và họ khen ngợi Bồ Tát Phổ Dũng có thể 
tuyên dương Phật sự ở mười phương thế giới. 

Bấy giò, Bồ Tát Phổ Dũng đi khắp mười 
phương thế giới tuyên thị cho các Đại Bồ Tát 
xong, trong khoảng thời gian như khảy móng tay, 
trở vê quốc độ của mình, đứng trước đức Phật, 
đảnh lễ dưới chân Ngài, rồi lui về ngồi một bên. 

Khi ấy, có bốn vua thần gió từ bốn hướng ởi 
vào trong hội. Các cảnh giới hơn trăm do tuần 
khắp thành Vương Xá các vị ấy đều khiến cho 
thanh tịnh, không có các cấu uế. Thiên chủ Đế 
Thích cầm chày Kim cang bước vào trong hội. 


6 ————————————————— NGUYÊN HIỂN dịch 


Các ma ngoại đạo bỗng nhiên thấy mười phương 
thế giới, ở trong hư không phủ đầy một lớp mây 
hương, mưa hương thơm ngọt ngào với trầm thủy 
chiên đàn, không thể ví dụ được, lại mưa các thứ 
thiên hoa, đó là hoa Ưu-bát-la (utpala), hoa Câu- 
mẫu-na (kamuda), hoa Bô-noa-lơi-ca 
(pundarika)... các thứ diệu hoa. Ở trên không 
trung biến thành cái lọng, lại ở trên đức Phật 
biến thành tám vạn bốn ngàn lầu các, tất cả đều 
bằng bảy báu, trang nghiêm thù diệu sáng rỡ. 

Lại ở trên không trung hiện vô lượng vô biên 
đại bảo tòa, cứ mỗi tòa đều có đức Phật ngồi, 
hiện đang tuyên thuyết diệu pháp cho chúng 
sanh. Khi ấy tam thiên Đại thiên thế giới chấn 
động sáu cách. 


Bấy giờ, Đại Bồ Tát Phổ Dũng chấp tay 
cung kính bạch đức Phật rằng: - Bạch Thế Tôn! 
Do nhân duyên gì mà trên hư không, hiện điềm 
lành rất hy hữu này, quả đất bỗng nhiên chấn 
động như vậy. Cúi mong đức Phật từ bi nói cho 
con biết. Đức Phật bảo: - Này Phổ Dũng! Nay 
trong hội này, mười phương các Đại Bồ Tát cùng 
trời người rồng thần... tất cả đều vân tập. Nay Ta 
sẽ tuyên nói chánh pháp cho họ nghe. Lại nữa, 
Ta sẽ vì các ngoại đạo phá trừ tà kiến cho họ, 
khiến họ trở về với chánh kiến. Do nhân duyên 
đó nên hiện ra điềm lành này. 


KINH ĐẠI TẬP HỘI CHÁNH PHÁP ——-- 


Phổ Dũng nên biết rằng: Những kẻ phàm 
phu tuy được gặp đức Như Lai, Ứng Cúng 
Chánh Đẳng Chánh Giác xuất hiện thế gian, 
chẳng thể đối với sắc tướng thù diệu của đức 
Phật mà khởi tâm tôn trọng, sanh tư tưởng là khó 
gặp. Ví dâu được nghe đức Phật tuyên thuyết 
chánh pháp, chẳng năng theo pháp tu hành, lại 
sanh ra chấp tướng, khởi dậy tâm ngã mạn, có 
được nghe chốc lát, vọng sanh nhiều lý giải, mà 
lại khởi tư tưởng cho là dễ được, rồi nghỉ ngờ 
không tin, nói như vầy: Như lời Phật dạy, hoặc 
khế kinh hoặc kệ tụng (gatha), Ta xưa chưa 
nghe biết đã nói gì. Nay Ta không thể thỉnh thọ, 
ghi nhớ. Ta đối với các pháp đều biết rõ hết. 


Người ấy vì tâm mê hoặc, buông lung theo 
Sự ngu si của mình, chống đối Phật pháp, tạo 
nhân tội nghiệp, tự tạo kinh sách, soạn tập nghĩa 
lý ở trong thế gian, họ chính thức nói như vầy: Ta 
đã tạo tập luận uyên bác nầy, lại khuyến khích 
người khác tu tập. Tuy đã tạo ra kinh điển lại 
hướng dẫn người khác tu tập, dầu có dùng các 
thứ phương tiện, cuối cùng chẳng khiến một sinh 
linh nào được lợi lạc. Sanh tử nhiều kiếp, đến lúc 
mạng chung, do nhân duyên nghiệp ấy, phải 
chịu khổ não lớn. 

Này Phổ Dũng! Các ngoại đạo nây sanh 
tâm mê hoặc, sanh kiến chấp bất chánh nên 


6 ———————————————————— NGUYÊN HIỂN dịch 


không thể giải thoát. Giống như chim mới sanh, 
lông cánh chưa có làm sao bay được. Người nào 
nói chim vẫn bay được, đó là nói dối. Bọn ngoại 
đạo nầy nếu chẳng hồi tâm quay trở về với 
chánh pháp của Phật, làm sao họ có thể đạt 
được cứu cánh Niết Bàn Vô thượng thanh tịnh? 
Họ thường cố chấp cho là Niết Bàn cũng hư 
vọng. Vì sao vậy? Vì bọn ngoại đạo nầy tạo 
nhân bất chánh, khởi sanh giới cấm thủ, phá hoại 
tự thân, đoạn điệt chánh pháp, chấp ngã kiến 
một cách kiên cố, nên không thể giải thoát được. 
Cho dù có được thân người đi nữa, họ vẫn không 
được quả báo tốt. Làm sao có thể đạt được Niết 
Bàn thanh tịnh thật sự, trong khi đối với tự thân 
còn chưa biết từ đâu sanh ra, sẽ đi vê đâu. Sanh 
diệt luống dối, thọ các khổ não, tăng thêm đường 
ác, không lúc nào dừng nghỉ. Ta quán thấy họ 
như vậy càng thêm xót thương. 

Bấy giờ, đức Thế Tôn nói lời ấy xong, bảo 
các ngoại đạo Ni-kiền-đà rằng: - Các ngươi nên 
biết! Trong cõi Diêm-phù-đề có hạt trân châu lớn, 
không ai có thể gìn giữ, tùy ý sử dụng. Ta đã 
tuyên nói đại pháp tụ. Nếu có ai yêu cầu, Ta 
không bao giờ tiếc lẫn. Nếu các ngươi có nghi 
hoặc hay mong cầu, cứ tùy ý mà hỏi. Như Lai với 
lòng đại bi sẽ phân biệt khai thị cho tất cả. 


KINH ĐẠI TẬP HỘI CHÁNH PHÁP ——-- 


Bấy giờ các ngoại đạo Ni-kiền-đà... đều từ 
chỗ ngồi đứng dậy, chấp tay hướng về đức Phật 
hỏi rằng: - Bạch đức Thế Tôn! Đức Phật luôn 
luôn độ các chúng sanh khiến họ ra khỏi luân 
hồi. Tại sao chúng sanh vẫn sanh diệt liên tục 
không lúc nào gián đoạn? Đối với việc này chúng 
con không thể hiểu rõ, cúi mong đức Phật tuyên 
thuyết cho. 

Khi ấy, đức Thế Tôn liền ở trong hội bảo Bồ 
Tát Dược Vương Quân rằng: - Nay các ngoại 
đạo ở trong hội này, nhờ ánh sáng oai thần của 
đại pháp chiếu diệu, nên dần dần có thể khai 
ngộ, mặc áo giáp tinh tấn, nên chấm dứt được 
tâm nghi hoặc, mới có thể dùng nghĩa này để hỏi 
đức Phật Thế Tôn. 

Này Dược Vương Quân! Tất cả chúng sanh 
tóm lược có hai loại: một là sanh lâu, hai là mới 
sanh. Thí dụ như có người giàu sang tự tại, bỗng 
một hôm nọ lấy nước gội đầu, lại mặc y phục 
thượ " thế #e rầi đi ra khải 






Người đó vê nhà cũng gội đầu, lấy 
áo cố giặt thật sạch. Người đó dầu có dùng 
nhiều nước để giặt áo quần cũ, chỉ nhọc sức 
thôi, cuối cùng chẳng thể làm cho áo quần đẹp 
như mới được. Tất cả chúng sanh, hoặc kẻ sanh 
lâu cũng giống người nghèo ấy, tuy ra sức giặt 
áo cũ vẫn không thể làm cho nó trắng sạch 


6 —————————————————— NGUYÊN HIỂN dịch 


được. Còn kẻ mới sanh thì như người giàu có ấy, 
mặc áo mới tốt đẹp chưa dính bụi dơ. 

Bấy giờ, các Bà-la-môn, ngoại đạo Ni-kiền- 
đà... nghe đức Phật nói lời ấy xong, liền bạch 
đức Phật rằng: - Thế nào là mới sanh? Thế nào 
là sanh lâu? 

Đức Phật nói: - Chúng sanh trôi lăn trong sáu 
đường thọ khổ liên tục, nên nói là sanh lâu. Vì sao 
vậy? Vì các chúng sanh ấy ở trong sáu đường, 
không sanh sự nhàm chán, không cầu giải thoát. 

Khi ấy, các Bà-la-môn ngoại đạo lại bạch 
đức Phật rằng: - Bạch đức Thế Tôn! Như lời đức 
Phật nói chúng sanh sống lâu trong luân hồi, 
chịu các khổ não không thể giải thoát. Còn 
chúng sanh mới sanh thì như thế nào, mong đức 
Phật chỉ rõ? 

Khi họ hỏi như vậy xong, bấy giờ bỗng 
nhiên có chín mươi bốn ngàn câu chỉ thiếu niên 
Bà-la-môn đi vào trong hội, đến trước đức Thế 
Tôn nhưng không cúi đầu kính lễ, cũng chẳng 
hỏi han gì, chỉ đứng lặng yên. 

Bấy giờ, Bồ Tát Dược Vương Quân thấy 
việc như vậy, liền bạch đức Phật rằng: - Bạch 
Thế Tôn! Vì nhân duyên gì, nay bọn người này đi 
vào trong hội của Phật, đã không kính lễ Ngài 
mà lại chẳng hỏi han gì. Việc này là thế nào? 


KINH ĐẠI TẬP HỘI CHÁNH PHÁP ——-- 


Đức Phật bảo Dược Vương Quân: - Các 
thiếu niên này là những kẻ mới sanh, nên đối với 
đức Phật Thế Tôn chưa có gì để hỏi. 

Khi ấy, các thiếu niên liền nói như vây: 
- Bạch Thế Tôn! Chúng con là những kẻ mới 
sanh! Đức Phật bảo: - Đúng vậy! Đúng vậy! 
Các ngươi mới sanh như mặt trời mới mọc, ánh 
sáng chiếu tỏa khắp nơi, vô lượng chúng sanh 
thảy đều chiêm ngưỡng. Các ngươi từ lâu đối với 
Phật đạo tâm đã thành thục, các pháp của Bồ 
Tát từ xưa đã thông đạt. Tuy gọi là mới sanh mà 
đã từng tu tập từ lâu. Bấy giờ chín mươi bốn 
ngàn câu chi thiếu niên mới sanh, đồng bay lên 
hư không, rồi từ hư không hạ xuống, mỗi vị đều 
được viên mãn thập địa. 

Bấy giờ, Bồ Tát Dược Vương Quân chấp tay 
cung kính sanh tâm hy hữu, bạch Phật rằng: 
- Bạch Thế Tôn! Các chúng sanh ấy được lợi ích 
lớn, từ lâu đã chấm dứt luân hồi khổ não, đầy đủ 
đại tinh tấn, nên gọi là mới sanh. Hôm nay thấy 
Phật chỉ trong khoảnh khắc liền được giải thoát. 

Bấy giờ, trong chúng các Bà-la-môn, ngoại 
đạo Ni-kiền-đà, có người bị mù nhờ nghe pháp 
bỗng thấy được ánh sáng, đều thấy được sắc 
tướng thù diệu của đức Phật. Khi đã thấy được 
tướng Phật rồi đều thốt lên rằng: Đức Như Lai Ứng 
Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác là bậc thầy Tối 
Thắng, chúng con xin quy y Ngài. Họ liền đứng 


6 ———————————————— NGUYÊN HIỂN dịch 


dậy chấp tay sanh tâm tịnh tín, bạch đức Phật 
rằng: - Chúng con hôm nay được diện kiến đức 
Thế Tôn. Đức Phật dạy: - Các ngươi nên xem lại 
thật kỹ, quán sát sắc tướng thù diệu của Phật Như 
Lai. Các ngươi nên biết rằng hôm nay, năng lực 
thiện căn của các ngươi đã thành thục, nên được 
thấy Thế Tôn, lại được nghe pháp Đại Tập Hội. 

Bấy giờ, các ngoại đạo đui mù được lợi ích 
này sanh tâm rất vui mừng, tất cả đều phát tâm 
Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Khi ấy, các 
Bà-la-môn, ngoại đạo Ni-kiên-đà... ở trong hội, 
nghe đức Phật thuyết pháp cũng đều phát tâm 
Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ-đề, chứng đắc vô 
sanh pháp nhẫn, tất cả viên mãn thập địa, liền 
thành chúng Đại Bồ Tát. Họ liền bay lên hư 
không cao bằng bảy cây đa-la, ở trong không 
trung hiện các thứ thần thông biến hóa, họ lại 
hóa ra các thứ vòng hoa, anh lạc, dù lọng, tràng 
phan, lầu gác bảy báu... hiện ở trên đức Phật để 
cúng dường Ngài. 

Họ đều nghĩ rằng: Nay thân này từ Phật trí 
sanh ra, từ chánh pháp sanh ra. Các đức Như 
Lai là chỗ chân thật để ta trở về. Khi họ nghĩ như 
vậy xong từ trên không trung đi xuống, đảnh lễ 
dưới chân đức Thế Tôn, rồi lui ngôi một bên. 

Bấy giờ, trong hội có vô số trăm ngàn Thiên 
tử khi thấy việc này, liền nói bài kệ tụng: 

Phật là đại Sa môn 


KINH ĐẠI TẬP HỘI CHÁNH PHÁP ——-- 


Được thiện lợi tối thượng 
Với tất cả thế gian 
Tối tôn không ai bằng 
Nguyện lực tam ma địa 
Tất cả đều đầy đủ 
Tất cả pháp thắng nghĩa 
Không gì mà chẳng biết 
Tất cả loại chúng sanh 
Luân hồi khổ vô thủy 
Phật thiện xảo phương tiện 
khiến tất cả giải thoát 
Bà-la-môn ngoại đạo 
Đều được lợi lạc lớn 


Phật nói kinh Chánh Pháp Đại Tập Hội 


Quyển thứ ba 


Phật nói kinh Chánh Pháp Đại Tập Hội 


Quyển thứ tư 


NGUYÊN HIỂN dịch 


Bấy giờ, Đại Bồ Tát Dược Vương Quân từ 
tòa đứng dậy, càng thêm cung kính, quỳ gối 
đảnh lễ dưới chân đức Thế Tôn. Đảnh lễ xong, 
liền chấp tay bạch Phật rằng: - Bạch Thế Tôn! 
Do nhân duyên gì mà các Bồ Tát này có thể ở 
trong không trung hiện các thần biến, hiện các 
cảnh tượng ở trước đức Như Lai? 

Đức Phật bảo: - Này Dược Vương Quân! 
Các Thiện Nam Tử này đã được tất cả các đức 
Như Lai nhiếp thọ, không lâu nữa họ sẽ được 
quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, ngồi 
trên pháp tòa lớn chuyển pháp luân vi diệu, dùng 
ánh sáng pháp chiếu khắp quần sanh, do nhân 
duyên đó họ có thể làm các biến hóa. 

Bấy giờ, Bồ Tát Dược Vương Quân lại bạch 
đức Phật rằng: - Như đức Phật Thế Tôn luôn luôn 
trong mọi thời gian độ thoát vô số chúng sanh ở 
tam giới, nhưng vì sao các chúng sanh vẫn 
không cùng tận? Đức Phật nói: Lành thay! Lành 
thay! Này Dược Vương Quân! Thí như có người 
dùng các hạt lúa mạch, lúa mì để gieo giống, các 
hạt giống đều không lẫn lộn. Thời gian sau đó, 
các giống lúa đều đã chín, người đó theo thứ lớp 
mà gặt, hoặc đây là lúa mì hoặc đây là lúa mạch, 
cũng không lẫn lộn. Như vậy xoay vòng, gặt 
xong lại gieo, gieo xong lại gặt không có cùng 
tận. 


KINH ĐẠI TẬP HỘI CHÁNH PHÁP ——--- 


Này Dược Vương Quân! Các chúng sanh 
cũng như thế ấy. Do nghiệp nhân duyên tung rải 
các chủng tử, hoặc thiện hoặc ác không có lẫn 
lộn, về sau khi thành thục phải thọ lấy các quả 
báo cũng không lẫn lộn. Như vậy dần dần quay 
vòng, sanh rồi lại sanh, cũng không cùng tận. 

Này Dược Vương Quân! Nếu có người tu 
tập hạnh Bồ Tát hay gieo trông tất cả hạt giống 
thiện pháp, hạt nào cũng thành thục, khi đã 
thành thục liền có thể xuất sanh tất cả thiện 
pháp, thiện pháp đã sanh thì liên sanh đại hoan 
hỷ, ưa thích Phật pháp. Hạt giống thiện pháp ấy 
dầu trải qua nhiều kiếp vẫn không thể hư hoại. 

Này Dược Vương Quân! Nên biết đó là Bồ 
Tát mới phát tâm, tất cả thiện pháp đạt được, 
càng hiểu rõ thêm, càng tăng thêm lợi ích. Dầu 
trong mộng có thấy điều gì, cũng không sợ hãi. 
Vì sao? Vì tất cả nghiệp chướng đều đã được 
thanh tịnh, chẳng làm điều ác, lìa xa các khổ 
não, dù cảnh ác có hiện trước mặt cũng chẳng 
thể lay động. Nếu ở trong mộng thấy lửa cháy 
lớn, ánh sáng cực mạnh, Bồ Tát thấy rồi vẫn 
không sanh sợ hãi. Vì sao? Vì các thứ củi phiền 
não bị lửa trí huệ đốt cháy, nên không thể làm 
mê loạn. 

Lại ở trong mộng thấy nước lớn nhưng 
nước ấy không thanh khiết, hoàn toàn ô nhiễm, 
Bồ Tát thấy cũng không sanh sợ hãi. Vì sao vậy? 


6 —————————————————— NGUYÊN HIỂN dịch 


Vì đã dứt sạch hết tất cả nghiệp đã tạo. Giống 
như trâu bò đã bỏ gông ách nên được tự tại. Lại 
nữa, nếu trong mộng thấy cầm dao bén, tự chặt 
đầu mình lại chặt đầu người khác. Bồ Tát lúc ấy 
cũng không sanh sợ hãi. Vì sao vậy? Vì tham 
sân si là căn bản của phiên não, Bồ Tát đã đoạn 
trừ chúng nên không còn sợ hãi. 

Này Dược Vương Quân! Bồ Tát mới phát 
tâm ấy, đối với sáu nẻo luân hồi đã được giải 
thoát, nhưng lại tùy thuận thọ sanh trong đó. Đó 
là do Bồ Tát dùng sức phương tiện, thị hiện hóa 
độ tất cả chúng sanh, nhưng kỳ thật Bồ Tát 
thường sanh trong các cõi thanh tinh của chư 
Phật, được tất cả các đức Như Lai nhiếp thọ. 

Này Dược Vương Quân! Nay ngươi nên biết 
rằng, ở đời mạt thế sau này, nếu có chúng sanh, 
có thể phát tâm hồi hướng Bồ-đề, tức là an trụ trí 
của tất cả Phật, được thấy thiện pháp viên mãn 
của chư Phật, vĩnh viễn không còn sanh tâm 
nghi hoặc nữa. Này Dược Vương Quân! Trong 
vô số trăm ngàn na dữu đa kiếp, Ta đã siêng 
hành khổ hạnh, tu các thiện pháp, đối với tất cả 
pháp hiểu rõ tự tánh, liền được thành tựu Vô 
Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. 

Ta đã được viên mãn, lại dùng trí huệ 
phương tiện thiện xảo, rộng thuyết pháp khiến 
cho các chúng sanh được sanh trong các cõi 
thanh tinh của chư Phật, thọ sự diệu lạc thù 


KINH ĐẠI TẬP HỘI CHÁNH PHÁP ——-- 


thắng, mà hay thâm hiểu pháp tịch diệt. Biết rõ 
các pháp căn bản thắng diệu, biết rõ pháp thiện 
xứ thắng diệu, biết rõ pháp thần thông thắng 
diệu, biết rõ pháp tịch diệt, thiện xứ thắng diệu. 
Này Dược Vương Quân! Nói “diệt” là nghĩa gì? 

Bồ Tát Dược Vương Quân thưa: - Bạch Thế 
Tôn! Đó là pháp xứ. 

Đức Phật hỏi: - Pháp xứ là gì? 

Bồ Tát Dược Vương Quân đáp: - Pháp xứ là 
hai pháp tinh tấn và trì giới. Nếu đã phát khởi 
hoặc chưa phát khởi mà giới hạnh đầy đủ gọi là 
pháp xứ. Bạch Thế Tôn! Các pháp từ pháp tạng 
nây mà sanh ra. 

Đức Phật nói: - Lành thay! Lành thay! Này 
Dược Vương Quân! Ngươi đã ở trước đức Như 
Lai có thể đáp được nghĩa này. 

Bồ Tát Dược Vương Quân lại bạch đức Phật 
rằng: - Bạch Thế Tôn! Chư Phật Như Lai vì ý 
nghĩa gì mà xuất hiện thế gian? 

Đức Phật nói: - Này Dược Vương Quân! 
Chư Phật xuất thế vì muốn khiến cho các chúng 
sanh được đầy đủ sự trì giới và đa văn, khiến 
cho họ đều biết rõ chỗ an lạc thắng diệu, khiến 
cho họ thông suốt đường vào tất cả pháp môn 
thắng diệu, đã vào được pháp môn này rồi tức có 
thể rộng tu tất cả thiện pháp, dùng sức phương 
tiện để tăng trưởng thiện căn, đối với diệu pháp 


6 —————————————————— NGUYÊN HIỂN dịch 


tối thắng của thế gian và xuất thế gian tất cả đều 
thông đạt. 

Bồ Tát Dược Vương Quân bạch Phật rằng: 
- Bạch Thế Tôn! Thế nào là pháp xuất thế? 

Đức Phật bảo: - Này Dược Vương Quân! 
Pháp xuất thế là pháp Niết Bàn. Nếu ai hiểu 
được tự tánh các pháp, tức là hiểu rõ thắng pháp 
Niết Bàn. Các pháp ấy tức là chánh pháp uẩn. 
Nếu đối với pháp ấy mà biết như thật, mà chứng 
như thật, thì người ấy là bậc nhất trong pháp 
xuất thế. 

Này Dược Vương Quân! Các phàm phu, đối 
với pháp thâm diệu của Phật Thế Tôn mà tự 
mình không tin, không hướng theo để tu tập, 
cũng lại không thể khuyên bảo người khác. Các 
phàm phu ấy khi thân hoại mạng chung, chẳng 
có thiện pháp nào để nương tựa. 

Này Dược Vương Quân! Nay ngươi hãy lắng 
nghe. Ta nhớ thuở xưa có một nhà buôn vì muồn 
cầu lợi nên vay mượn một ngàn lượng vàng đến 
nước khác mua bán. Cha mẹ vì thương con nên 
bảo con rằng: Này con, vàng bạc châu báu này 
không phải là của mình, lúc mang đi mà bị mất 
thì khổ não càng tăng, vê sau có hối hận cũng 
không ích gì. Lúc ấy, người con trái lại sanh tức 
giận không thèm nghe lời, liên mang số vàng ấy 
đi qua nước khác. Khi đã đến nước đó chẳng 
bao lâu, mà số vàng đã tiêu tan hết, lại chẳng 


KINH ĐẠI TẬP HỘI CHÁNH PHÁP ——-- 


kiếm được gì, dân dần ăn tiêu hết, anh liền hối 
hận và vô cùng đau khổ. Người đó sau trở về 
nước nhưng chẳng về nhà. Do khổ não nên sanh 
bệnh nặng. Khi ấy, cha mẹ anh biết anh đã trở 
về nhưng không dám vê nhà. Họ lại nghe số 
vàng đã mất sạch, nên họ ưu sầu buồn bực 
thầm nói: Nó chẳng phải là con của chúng ta, nó 
là đứa đại ác, đã phá hoại gia tộc ta, khiến mọi 
người phải nghèo khổ. Nó lại làm cho người khác 
oán hận, không còn chỗ nương tựa. Chúng ta 
nay phải tìm cách thoát khỏi sự nghèo khổ này. 
Khi ấy, cha mẹ anh vì sầu khổ, chán nản 
nên muốn tự vẫn. Khi nhà buôn ấy nghe cha mẹ 
ưu não như vậy, liền trở về nhà, hướng về cha 
mẹ nghẹn ngào mà đứng. Cha mẹ bỗng thấy 
con mình liền quên hết giận cùng nói rằng: Sao 
con lại khổ thế này! Ta nghe sự việc sợ con bị 
mất mạng. Nay con đã trở về làm vơi nỗi lo sầu 
của chúng ta. Lúc ấy, người con thưa với cha mẹ 
rằng: Thân tâm con đau đớn như từng thớ thịt bị 
cắt như người sắp chết hết cứu. Vì sao? Con bây 
giờ mắt chẳng muốn nhìn, tai chẳng muốn nghe, 
tâm thức mê mờ, các khổ dồn lại, làm sao cha 
mẹ có thể cứu con được? Cha mẹ anh nói rằng: 
Con ơi, đừng sợ khi con chưa chết cha mẹ vẫn 
cứu giúp con. Nay con bị khổ não dày xéo, tâm 
thức mê loạn, nên thấy xằng như vậy. Khi đó 
người con đáp lời Con chẳng có bệnh ngặt 
nghèo cũng chẳng thấy chỉ, có điều các cảnh 


6 —————————————————— NGUYÊN HIỂN dịch 


khả ái chẳng hiện ra trước mắt, mà chỉ thấy cái 
khổ của sự chết rất hãi hùng, chắc chắn con 
phải chết, không thể cứu được. 





Khi ấy người giữ đền nói với cha mẹ anh: 
Nếu các vị muốn con bệnh được khỏi phải làm 
cho Trời Thần hoan hỷ. Muốn vậy phải thiết lễ 
cúng tế thì chắc chắn sẽ được như ý. Theo phép 
phải giết một người, chứa đây một bát để cúng 
tế. Lúc ấy, cha mẹ anh nghe nói vậy mới bàn với 
nhau rằng: Nếu chúng ta không cúng tế vị Thiên 
Thần, thì con chúng ta không làm sao thoát khổ 
được. Nhưng nay nhà chúng ta lại cùng cực 
khốn cùng, làm sao có đủ vật ấy để cúng tế? 
Vậy chúng ta hãy về nhà để nghĩ mưu kế. 

Họ bàn với nhau như vậy rồi vê nhà, đem 
tất cả đồ đạc ra bán, và mua được một cái bát 
lớn. Họ lại cùng nhau ra khỏi nhà đến chỗ một 
nhà giàu nói rằng: Nay chúng tôi nay cần một ít 
vàng, trong thời hạn mười ngày chúng tôi hoàn 
đủ lại. Nếu sai hẹn quá mười ngày, vợ chồng 


KINH ĐẠI TẬP HỘI CHÁNH PHÁP ——-- 


chúng tôi làm tôi tớ cho ông. Khi họ nói xong, 
người nhà giàu giao vàng cho họ. Khi cha mẹ 
anh được vàng rồi, không trở về nhà, liên đem số 
vàng ấy mua được một người. Người bị mua ấy 
chẳng biết để làm gì, chỉ biết đi theo chủ đến 
đền thờ Trời. 

Khi đến đền thờ Trời, họ nói với người giữ 
đền rằng: Hôm nay, chúng con mang tế vật đến 
để tế Thiên Thần. Người giữ đền nói: Quý vị hãy 
tùy ý. Lúc đó, cha mẹ anh ta ở trước Thiên Thần 
đốt hương khấn nguyện, thưa như vầy: Nguyện 
con chúng tôi tiêu trừ bệnh khổ, nguyện Thiên 
Thần hoan hỷ. Họ nói như vậy xong liền đem 
người tế Thần và cái bát to ấy, tự tay giết chết 
người ấy để cúng tế. 


Người bị tế Thần bị giết, vì bị trói chặt nên 
không thể tránh né chỉ niệm các đức Phật bằng 
một câu: “Nam mô Bụt Đà Da” [Namo Buddhayal. 
Anh thết lời xong liền bị giết chết. Khi ấy, Thiên 
Thần nhận vật tế lễ xong nói dối với cha mẹ anh 
ta rằng: Bệnh con ông bà là do ta chủ trì, nay ta 
đã tha khiến con ông bà được khỏi bệnh. Bấy 
giờ, cha mẹ anh ta nghe nói thế, liền vui mừng 
nhảy nhót bái tạ ra về, họ nói với nhau: 

Con của chúng ta từ nay hết bệnh, trái lại 
chắc chắn còn được sống lâu. Bây giờ tuy chúng 
ta không còn vàng nữa, nhưng chúng ta có thể 


6 ————————————————— NGUYÊN HIỂN dịch 


trở lại nhà người giàu ấy và nói như trước rằng: 
Dù chúng tôi có làm nô bộc cho ông chúng tôi 
cũng không hối hận. Khi cha mẹ anh ta bàn bạc 
như vậy, chưa về đến nhà bỗng gặp một người 
nói rằng: Con của ông bà đã chết rồi. Lúc cha 
mẹ anh ta nghe nói thế, thì hết sức đau đớn, ngã 
xuống đất chết ngất. 

Đức Phật dạy: - Này Dược Vương Quân! Ta 
thấy các phàm phu ngu si ở thế gian bị hoặc 
nghiệp trói buộc, không thân gần bậc hiền trí, 
làm suy tổn cho nhau cũng lại như vậy. Các 
phàm phu ấy khi thân hoại mạng chung, rơi vào 
đường ác, thọ khổ não lớn, không thể cứu giúp 
được. 

Bồ Tát Dược Vương Quân bạch đức Phật 
rằng: - Bạch Thế Tôn! Như lời đức Phật dạy về 
người thờ Thiên Thần ấy, các bọn phàm phu nầy 
khi chết rơi vào chốn nào? 

Đức Phật dạy: - Này Dược Vương Quân! 
Thôi đi, đừng nên hỏi việc ấy. 

Bồ Tát Dược Vương Quân lại bạch đức Phật 
rằng: - Bạch Thế Tôn! Trong chúng có người 
thích nghe việc ấy. Cúi mong đức Phật nói cho. 

Đức Phật bảo: - Này Dược Vương Quân! 
Nay ngươi nên biết rằng, khi cha mẹ của người 
khách buôn chết rồi, đều phải đọa vào Địa ngục 
Chúng Hợp, lãnh chịu khổ não lớn, còn người con 
của họ đọa vào Địa ngục Cháy Nóng, thọ lãnh khổ 


KINH ĐẠI TẬP HỘI CHÁNH PHÁP ——-- 


não lớn. Còn người giữ đền thờ Trời đã hướng 
dẫn và vui theo việc làm tội lỗi, nên sau khi chết 
rồi phải đọa Địa ngục A Tỳ nhận lấy khổ não lớn. 

Bồ Tát Dược Vương Quân lại bạch đức Phật 
rằng: - Bạch Thế Tôn! Còn người bị đem tế thần 
sẽ sanh về đâu? 

Đức Phật dạy: - Này Dược Vương Quân! 
Người ấy khi mạng chung được sanh lên cõi trời 
ba mươi ba, trong sáu mươi kiếp hưởng sự vui 
tuyệt diệu. 

Bồ Tát Dược Vương Quân lại bạch đức Phật 
rằng: - Bạch Thế Tôn! Người ấy nhờ nhân duyên 
gì mà được sanh về đó? Đức Phật bảo: - Này 
Dược Vương Quân! Vì người ấy lúc chết, tương 
ưng với sự thuần thiện, phát tâm tịnh tín, quy y 
đức Như Lai, đã xưng niệm câu “Nam Mô Bụt Đà 
Da”. Chính nhờ người ấy đã gieo căn lành sâu 
dày. Lại nữa, người ấy trong tám mươi kiếp được 
trí túc mạng, bất cứ sanh ở đâu cũng xa lìa phiên 
não, chấm dứt tất cả khổ đau. 

Bấy giờ, Bồ Tát Dược Vương Quân bạch 
đức Phật rằng: - Bạch Thế Tôn! Các chúng sanh 
ưa muốn mau chứng Niết Bàn, vậy phải tu hạnh 
gì? 

Đức Phật bảo: - Này Dược Vương Quân! 
Phải tu hạnh tinh tấn, dũng mãnh kiên cố. 

Bồ Tát Dược Vương Quân thưa: - Sao gọi là 
tu hành tinh tấn? Và phát khởi hạnh ấy thế nào? 


6 ——————————————————— NGUYÊN HIỂN dịch 


Đức Phật dạy: - Người tu hành tinh tấn, đối với 
các quả pháp thì không giải đãi, gọi đó là hành 
tinh tấn. Còn chỗ để hành tinh tấn, đó là quả Dự 
lưu gọi là chỗ tinh tấn, quả Nhất lai gọi là chỗ 
tinh tấn, quả Bất hoàn gọi là chỗ tinh tấn, quả A- 
la-hán gọi là chỗ tinh tấn, quả Duyên giác, quả 
Duyên giác trí gọi là chỗ tinh tấn, quả Bồ Tát, 
quả Bồ Tát trí gọi là chỗ tinh tấn. Này Dược 
Vương Quân! Các người tu hạnh Bồ-đề, đối với 
những chỗ như vậy có thể phát khởi sự tinh tấn 
quảng đại. 

Bấy giờ, đức Phật bảo Bồ Tát Dược Vương 
Quân rằng: - Ta nhớ thuở xưa, vào một thời nọ 
có một thanh niên phạm chí, trồng một cái cây ở 
chỗ đất bằng phẳng, cây liền nảy mầm rồi sanh 
cành lá hoa quả tốt tươi khả ái. Rễ cây lan rộng 
một do tuần, chỉ thời gian ngắn mà cây đã sum 
suê. Sau đó lại có một thanh niên phạm chí khác 
đến trồng bên cây đó một cây nữa. Nhưng khi 
cây nầy được trồng xuống đất, bỗng có một 
luông gió lớn thổi bật gốc cây, làm cho mầm 
cọng cành lá chẳng thể sống được, nên làm gì 
có đơm hoa kết quả. Người trông cây thứ hai 
thấy vậy, muốn đem cây trồng đi chỗ khác. 
Bấy giờ, người trồng cây đầu tiên nói như vây: 
Tại sao anh đến phá hoại vùng đất bằng phẳng 
này của tôi? Người trông cây thứ hai trả lời: Nay 
tôi tự dời cây đã trồng của tôi đến chỗ khác, chứ 


KINH ĐẠI TẬP HỘI CHÁNH PHÁP ——-- 


không làm hư đất bằng phẳng của anh đâu. Cứ 
như vậy hai người tranh cãi nhau mãi. 

Lúc ấy, có người ngầm tâu với vua. Vua 
nghe xong ra lệnh bắt hai người dẫn đến, sứ giả 
vâng lệnh chạy vội đến chỗ ấy. Lúc đó, hai người 
đang tranh chấp đều rất sợ hãi. Sứ giả bắt hai 
người đến chỗ vua. 

Bấy giờ, vua hỏi hai người ấy rằng: - Vì sao 
hai người lại tranh cãi nhau? Người trông cây thứ 
nhất trình bày sự thật một cách đầy đủ. Còn 
người trông cây thứ hai thì nói như vầy: Đại 
vương nên biết cho, vì tôi không có đất để trồng 
cây. Cây của tôi trồng xuống, bị gió làm trốc gốc 
không có bền chắc, đến như mầm nhánh cành lá 
hoa quả đều không thể sống được. Còn người 
nầy trồng cây chỉ trong một thời gian ngắn đã 
sanh mầm nhánh, cành lá hoa quả thảy đều đây 
đủ, rễ cây lại tỏa ra cả một do tuần. Tôi thấy việc 
nên trong lòng tự thấy xấu hổ, liền dời cây đi 
muốn trồng chỗ khác. Anh ta đã được như ý lại 
sanh giận. Do vậy mà có sự tranh cãi với nhau. 
Xin vua xét lại cho tôi khỏi bị tội phạt. 

Nhà vua liền ra lệnh triệu tập quần thần. 
Lúc đó, có đến ba mươi câu chi quần thần, nghe 
lệnh vua đều cùng đến dự. Họ đồng tâu với vua: 
Đức vua có điều gì tuyên lệnh? Nhà vua nói: Các 
ngươi nên biết, hiện nay trong nước ta vừa nghe 
một việc hết sức hy hữu, là có một người vừa 


6 ———————————————————— NGUYÊN HIỂN dịch 


trồng một cây, chỉ trong thời gian ngắn liền sanh 
mầm cọng cành lá hoa quả thảy đều đầy đủ, rễ 
cây lại còn lan rộng cả một do tuần. Các ngươi 
đã từng thấy việc như vậy chưa? Như điều ta 
thấy thì tất cả cỏ cây, khi khai hoa đến lúc kết 
trái, nhanh nhất cũng là nửa tháng, hoặc là một 
tháng. Còn hiện nay như cây này thì từ xưa tới 
nay ta chưa nghe thấy bao giờ. Các ngươi thấy 
thế nào? 

Bấy giờ trong quân thần, có một vị đến 
trước tâu vua rằng: Đối với việc này thần cũng 
chưa quyết định tin là đúng sự thật. Như lời vua 
nói, thần cũng sanh nghi. Xin vua cho mời người 
trông cây ấy để thẩm vấn kỹ để hỏi biết có đúng 
sự thật chăng? Nhà vua liền cho triệu người 
trồng cây đầu tiên đến rồi hỏi rằng: Cây nhà 
ngươi trồng chỉ trong thời gian ngắn đã khai hoa 
kết trái... có đúng sự thật không? Nếu ngươi nói 
dối ta sẽ trị tội ngươi. Lúc đó người ấy tâu: Đức 
vua như cha mẹ sanh ra con. Nay con đối trước 
vua làm sao dám nói dối. Xin vua đừng nghị, 
việc này hoàn toàn đúng sự thật. Nhà vua nói: 
Từ xưa tới nay ta chưa từng nghe huống chỉ lại 
có thể thấy được, đối với việc này làm sao ta tin 
được. 

Bấy giờ, người kia lại tâu với vua: Tâu Đại 
Vương! Nếu nhà vua không tin xin ngài hãy đến 


KINH ĐẠI TẬP HỘI CHÁNH PHÁP ——-- 


đó đích thân quán sát. Khi ấy vua cùng ba mươi 
câu chi quần thần cùng đi đến chỗ cây ấy. 

Khi đến nơi họ thấy cây ấy cành lá tốt tươi 
trái cây rất nhiều. Khi thấy xong họ liền tin và 
khen là chưa từng có. Khi ấy, nhà vua cũng 
trồng một cây ngay tại chỗ đó, nhưng cây không 
sanh mầm nhánh cành lá ngay, huống chi là có 
hoa quả. Nhà vua thấy thế nên lấy làm hổ thẹn 
với các quần thân, sanh ra rất tức giận, liền ra 
lệnh chặt đứt cây đã trông trước ấy. Các lực sĩ 
đều vâng lệnh vua chặt đứt cây ấy. Khi chặt ngã 
cây ấy thì có mười hai cây khác đồng thời lại mọc 
lên với bảy báu trang nghiêm, to lớn kỳ diệu. Nhà 
vua thấy vậy lại càng tức giận, lại ra lệnh chặt đứt 
những cây ấy. Lúc đó, các lực sĩ lại cùng nhau 
cầm rìu chặt đứt mười hai cây ấy. Khi chặt xong 
những cây ấy thì ngay tại chỗ đó lại có hai mươi 
bốn cây khác cùng lúc lại mọc lên, mỗi cây ấy có 
đủ cành lá hoa quả lại sầm uất. Lại nữa, mỗi cây 
lại có một con chim mào vàng đùa giỡn ở trên, 
thân nó trang điểm đủ màu sắc, âm thanh trong 
suốt vi diệu. 

Nhà vua thấy vậy lại càng nổi sân, tự tay 
câm rìu muốn chặt một cây. Khi rìu vừa chạm 
cây thì nước cam lồ tràn ra. Nhà vua thấy vậy 
liên sanh lòng tin và hối hận, tức thì ra lệnh cho 
mời người trồng cây đầu tiên ấy lại. Lúc đó, 
người ấy trước bị trói, nay được mở trói chạy đến 


6 ——————————————————— NGUYÊN HIỂN dịch 


chỗ vua. Nhà vua lại hỏi: Vì sao nhà ngươi mới 
trông cây xuống, liền sanh mầm nhánh cành lá 
hoa quả. Ta ra lệnh chặt cây lại sanh mười hai 
cây, bảy báu trang nghiêm to lớn vô cùng. Khi ta 
ra lệnh chặt những cây ấy thì lại mọc gấp đôi số 
trước, chim lạ hót tiếng đặc biệt, hết sức hy hữu. 
Ta cũng trồng cây thì chẳng mọc, làm gì mà có 
hoa quả được. Nghĩa ấy thế nào, ngươi hãy nói 
thật cho trẫm rõ. 

Người đó tâu rằng: Tâu Đại Vương! Đó là do 
năng lực phước đức của thần cảm nên. Như vậy 
người ấy tâu tiếp: Tâu Đại Vương! Đó là do năng 
lực phước đức của thần cảm nên. Khi ấy các 
quân thần nghe nói thế thảy đều rất tức giận, 
nghĩ như vầy: “Nó là ai mà đối với vua chúng ta 
dám tự kiêu nói là năng lực phước đức của 
mình?”. Họ liền trách người ấy rằng: Ngươi là kẻ 
ngu si, vì sao đối với vua mà tự xưng là phước 
đức? Sự thật thì ngươi không thể hơn vua hoặc 
bằng vua được. Lúc bấy giờ, người đó hướng về 
các quần thần, cúi lạy cung kính nói bài kệ này: 

Tôi không thích ngôi vua 
Tóm thâu các của báu 
Phát nguyên lớn từ lâu 
Thành Phật Lưỡng Túc Tôn 
Tôi đến cõi Niết Bàn 
Mà chẳng trụ tịch diệt 


KINH ĐẠI TẬP HỘI CHÁNH PHÁP ——-- 


Nhờ phương tiện nguyên lực 
Xuất hiện ở thế gian 
Thuyết pháp độ chúng sanh 
Đều khiến đến bờ giác 
Cởi trói được tự tại 
Được an lạc tối thượng 
Tôi nhờ nghiệp đời trước 
Nay bị vua bắt trói 
Nguyện lực lớn như vậy 
Nên nghiệp ta tiêu tan 


Lúc bấy giờ, có hai mươi bốn câu chi chim 
mỏ vàng, bay lên không trung, hót tiếng êm dịu 
trong thanh, tấu lên âm nhạc. Lúc đó, lại có ba 
vạn hai ngàn lầu gác tuyệt đẹp đồng thời xuất 
hiện, môi lâu gác cao rộng hai mươi lăm do tuần, 
giữa mỗi lầu gác có hai mươi lăm câu chi chim 
mỏ vàng, bay đậu ở trên không nói bài kệ tụng 
nầy: 

Cớ gì Đại vương khởi tâm ác 
Chặt cây tươi đẹp vừa mới mọc 
Do thần lực Phật trong sát-na 
Hai sáu gấp bôi lại sanh trưởng 
Vua lấy ngã tâm cũng trông cây 
Không sanh mầm cành cùng hoa quả 


6 ————————————————— NGUYÊN HIỂN dịch 


Thấy việc như vậy nên không tin 
Càng tăng phiên não thêm sân hận 

Nhờ thiện lực sau đó vua tin 
Tương lai sẽ được quả tối thắng. 


Bấy giờ vua nói: Tiếng nói trên không trung 
hết sức hiền thiện. Sao ta trước lại sanh tâm phá 
hoại? Nay ta đã tin, vô cùng hối hận tự trách. 
Lúc đó, nhà vua lại nghe trên không trung nói 
như vậy: Này Đại Vương! Người trông cây trước 
đó sẽ thành Phật, xuất hiện ở thế gian, được chư 
Thiên và loài người tôn kính. Nhà vua liền ngẩng 
lên không trung nói rằng: Này Hiền giả! Còn 
người trông cây sau đó, vì lý do gì mà cây không 
mọc? Trên không trung đáp rằng: Đại vương nên 
biết rằng, người đó vì tạo tội nghiệp sâu nặng, 
chẳng có chút ít thiện căn. Do nhân duyên đó, tất 
cả bị phá hoại. 

Khi ấy, nhà vua nhờ năng lực thiện căn 
thành thục từ lâu, nên mới được thấy sự việc hy 
hữu như vậy. Nhà vua lại được nghe tiếng nói 
trên không trung như vậy... nên phát khởi thiện 
tâm tăng thượng tối thắng, lúc đó nhà vua liền 
được an trụ thập địa, thiện pháp bình đẳng. Ba 
mươi câu chi quần thần, cũng nhờ năng lực thiện 
căn thành thục, nên được an trụ thập địa. 


KINH ĐẠI TẬP HỘI CHÁNH PHÁP ——-- 


Bấy giờ, Bồ Tát Dược Vương Quân nghe 
đức Phật Thế Tôn nói xong như vậy, nên rất vui 
mừng, khen là chưa từng có, liền chấp tay cung 
kính bạch đức Phật rằng: - Bạch Thế Tôn! Ngày 
xưa, nhà vua và các quần thần vì sao mà được 
an trụ nơi pháp thập địa? Đức Phật bảo: Này 
Dược Vương Quân! Nhà vua và quần thần của 
vua ấy đã được chư Phật Như Lai thọ ký từ lâu, 
đều được thành Phật. Dược Vương Quân nên 
biết rằng: Các cây được trồng đều do thần lực 
của chư Phật hiển hiện. Ngày hôm nay ta cũng 
lại hiện việc như vậy, cùng với việc ngày xưa 
không có khác. 

Bấy giờ, đức Thế Tôn ở trong chúng hội, từ 
trước mặt phóng tám vạn bốn ngàn luồng quang 
minh tinh diệu rất hy hữu. Cứ mỗi luồng ánh 
sáng đều có vô số trăm ngàn màu sắc. Đó là sắc 
xanh, vàng đỏ, hồng tía, xanh biếc. Các luồng 
ánh sáng đầy màu sắc như vậy chiếu khắp vô 
biên các thế giới xong, các luông ánh sáng ấy 
quay trở lại nhiễu quanh bên hữu đức Phật rồi lại 
nhập vào đỉnh đầu Ngài. 

Lúc bấy giờ, Bồ Tát Dược Vương Quân 
chấp tay cung kính đảnh lễ dưới chân đức Thế 
Tôn bạch rằng: - Bạch Thế Tôn! Vì nhân duyên 
gì mà Ngài phóng ra luồng ánh sáng to lớn hy 
hữu này chiếu khắp thế giới? Nếu không có nhân 
duyên, thì đức Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng 


6 —————————————————— NGUYÊN HIỂN dịch 


Chánh Giác chẳng phóng quang minh. Cúi mong 
đức Phật từ bi lược nói cho con. 

Đức Phật bảo: - Này Dược Vương Quân! 
Nay ngươi có thấy từ nhiều phương trời vô số 
nhân chúng trong các thế giới đều đến tụ tập 
trong đại chúng hội nây chăng? Dược Vương 
Quân thưa: - Thưa không, bạch Thế Tôn! Hiện 
tại con không thấy. 

Đức Phật bảo: - Ngươi nên quan sát lại thật 


kỹ. 


Bấy giờ, Bồ Tát Dược Vương Quân vâng 
theo thánh chỉ của Phật, quán sát khắp bốn 
phương trên dưới, liền thấy ở phương đông có 
một cây đại thọ trang nghiêm thù diệu, cao lớn 
đến bảy ngàn do tuần, có hai vạn năm ngàn câu 
chi dân chúng, nối thành vòng tròn đi vào trong 
hội của Phật, đối với đức Phật Thế Tôn chẳng 
thăm hỏi cũng chẳng nói năng gì, im lặng không 
có tiếng động, đứng một bên đức Phậi. 

Tại các phương khác, nam tây bắc trên dưới 
cũng lại như vậy. Bấy giờ, Bồ Tát Dược Vương 
Quân thấy như vậy, bạch đức Phật rằng: - Bạch 
Thế Tôn! Con có chút hồ nghi nên muốn thưa 
hỏi. Cúi mong đức Thế Tôn phân biệt nói cho 
con rõ. Đức Phật bảo: - Này Dược Vương Quân! 
Nay ngươi có nghi ngờ gì cứ tự do hỏi, Ta sẽ 
khai thị cho. Bấy giờ, Bồ Tát Dược Vương Quân 


KINH ĐẠI TẬP HỘI CHÁNH PHÁP ——-- 


lại bạch đức Phật rằng: - Bạch Thế Tôn! Nay bốn 
phương trên dưới của thế giới này, cứ mỗi một 
cây đại thọ đều có mọi người vây quanh thành 
vòng tròn đi vào trong hội, im lặng không nói đều 
đứng một bên, vì nhân duyên gì có sự việc như 
vậy? 

Đức Phật bảo Dược Vương Quân: - Nay 
ngươi muốn biết nhân duyên việc ấy, tự mình 
hãy đến từng phương thế giới đích thân thưa hỏi 
từng đức Phật Thế Tôn, các Ngài sẽ tuyên 
thuyết như thật cho ngươi rõ. 

Bồ Tát Dược Vương Quân bạch đức Phật 
rằng: - Bạch Thế Tôn! Con vâng theo thánh chỉ 
của Phật, nay sẽ tự đi đến các phương của thế 
giới để hỏi các đức Thế Tôn ấy, nhưng con đâu 
có thần lực gì mà có thể đến các cõi ấy được? 
Đức Phật dạy: - Ngươi hãy nên dùng thân lực 
của mình để đi đến các thế giới ấy, đồng thời Ta 
cũng dùng thần lực gia bị thêm cho ngươi. 

Khi ấy, Bồ Tát Dược Vương Quân liền ở 
trong hội nhiễu quanh đức Phật ba vòng rồi ẩn 
thân biến mất, từ phương đông vượt qua chín 
mươi sáu câu chỉ thế giới, đến một thế giới tên là 
Nguyệt Đăng [Chandra-pradipal, tại đó có đức 
Phật tên là Nguyệt Thượng Cảnh Giới 
[Chandravati-ksketra] đây đủ mười hiệu, Ngài có 
tám mươi câu chi chúng Đại Bồ Tát vây quanh 
để nghe thuyết pháp. 


6 ———————————————————— NGUYÊN HIỂN dịch 


Bồ Tát Dược Vương Quân đã đến cõi ấy 
xong, liền lấy đầu mặt đảnh lễ dưới chân đức 
Phật, chấp tay cung kính bạch đức Phật đó rằng: 
- Bạch Thế Tôn! Con ở chỗ đức Phật Thích Ca 
Mâu Ni thuộc thế giới Ta Bà, thấy phương đông 
này có một cây đại thọ trang nghiêm thù diệu, 
cao lớn đến bảy ngàn do tuần, có hai vạn năm 
ngàn câu chi dân chúng, nhiễu quanh thành 
vòng tròn đi vào trong hội của Phật. Phương 
nam tây bắc trên dưới cũng giống như vậy. Con 
không hiểu nhân duyên của sự việc. Đức Hóa 
Chủ là Phật Thích Ca Mâu Ni, bảo con đến đây 
để hỏi lý do. Cúi mong đức Thế Tôn giải thích sự 
hồ nghi của con. 

Bấy giờ, đức Như Lai Nguyệt Thượng Cảnh 
Giới bảo Bồ Tát Dược Vương Quân: - Này Thiện 
Nam Tử! Những người ở trong hội của đức Phật 
đã đến dưới cây thọ to lớn tuyệt đẹp ấy, năng ở 
phương đó làm các Phật sự. Các dân chúng ở đó 
do cây sanh ra, để hiển lộ năng lực thần thông 
của chư Phật. Bồ Tát Dược Vương Quân lại bạch 
đức Phật: - Bạch Thế Tôn! Việc này thật hy hữu, 
từ xưa con chưa từng được nghe, huống chỉ lại 
có thể thấy được. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Vô số nhân chúng ở 
trong hội này đứng trước đức Thế Tôn, nhiễu 
quanh thành hình tròn không có kẽ hở, các người 
nầy chỉ thấy thân hình mà chẳng thấy hai cánh 


KINH ĐẠI TẬP HỘI CHÁNH PHÁP ——-- 


tay của họ. Việc ấy thế nào, cúi mong đức Phật 
giải thích cho. Đức Phật đáp: - Thiện Nam Tử! 
Các người nầy hoặc đi hoặc đứng hoặc co duỗi 
thảy đều vô ngại. Bồ Tát Dược Vương Quân lại 
bạch đức Phật rằng: - Bạch Thế Tôn! Con vẫn 
chưa hiểu ý nghĩa việc ấy thế nào? Đức Phật 
đáp: - Này Thiện Nam Tử! Nay ngươi muốn thấy 
những người nầy duỗi cánh tay chăng? Bồ Tát 
Dược Vương Quân thưa: Nay con muốn thấy, 
mong đức Phật hiển thị. Khi ấy, đức Như Lai 
Nguyệt Thượng Cảnh Giới liền ở trong hội duỗi 
một cánh tay sắc vàng khắp bảo đại chúng. Bấy 
giờ trong hội có trăm ngàn câu chỉ người, liền 
ngay lúc đó cũng duỗi một cánh tay, tất cả đều 
mưa vô số trăm ngàn thứ hương, đó là hương 
xoa, hương bột... để cúng dường Phật. 

Lúc ấy, đức Phật đó bảo Bồ Tát Dược 
Vương Quân: Này Thiện Nam Tử! Nay ngươi có 
thấy chúng người này đều duỗi một cánh tay 
mưa các thứ diệu hương để cúng dường đức Thế 
Tôn chăng? Bồ Tát thưa: Con có thấy. Đức Phật 
bảo: Này Thiện Nam Tử! Nay ngươi nên biết 
rằng, trăm ngàn câu chỉ người nầy đều là hóa 
sanh, như thấy người trong mộng mà thôi. 

Bấy giờ, Bồ Tát Dược Vương Quân thấy 
việc ấy xong, liền bạch đức Phật đó rằng: Bạch 
Thế Tôn! Các chúng người nầy chỉ trong chốc lát 
đều duỗi một cánh tay, mà có thể mưa vô số 


6 ———————————————— NGUYÊN HIỂN dịch 


hương thơm, huống chi duỗi cả hai tay, thì sẽ 
mưa hương thơm gấp bội. Đức Phật đó bảo: Như 
vậy, như vậy! Này Thiện Nam Tử! Những loại 
như vậy đều là do thần lực của Như Lai hóa ra, 
nhiều vô lượng. Các cõi chúng sanh cũng lại như 
vậy, hoặc sanh hoặc diệt như mộng như huyễn, 
tất cả hữu vi đều là pháp không thật. 

Bồ Tát Dược Vương Quân lại bạch đức Phật 
rằng: Bạch Thế Tôn! Các loại chúng sanh có kẻ 
mới sanh, còn ai là kẻ sanh lâu? Đức Phật đó 
đáp: Đúng vậy. Bồ Tát Dược Vương Quân thưa: 
Vậy không biết ai là kẻ mới sanh, còn ai là kẻ 
sanh lâu? Đức Phật đó đáp: Nay ở trong hội này 
có hàng trăm hàng ngàn câu chi nhân chúng vừa 
duỗi một cánh tay mưa các thứ hương, đó gọi là 
người sanh lâu, còn những kẻ từ cây sanh ở chỗ 
đức Phật Thích Ca Mâu Ni tại thế giới Ta Bà kia 
là kẻ mới sanh. 

Bồ Tát Dược Vương Quân lại bạch đức Phật 
đó rằng: Bạch Thế Tôn! Nay con đối với việc này 
lại muốn thấy các vị mới sanh ấy, cúi mong đức 
Phật hiển thị. Lúc bấy giờ, đức Như Lai Nguyệt 
Thượng Cảnh Giới liền duỗi cánh tay mặt xuống, 
lúc đó bốn phương có trăm ngàn câu chi nhân 
chúng, phương trên phương dưới cũng có hai 
mươi lăm câu chi nhân chúng cùng thời đi vào 
trong hội của Phật, cũng lại trước đức Phật 
chẳng hỏi han, cũng nói năng, im lặng không có 
tiếng động, đứng một bên đức Phật. 


KINH ĐẠI TẬP HỘI CHÁNH PHÁP ——-- 


Lúc đó, Bồ Tát Dược Vương Quân bạch đức 
Phật đó rằng: - Bạch Thế Tôn! Vì sao vô số 
những người này chỉ trong khoảnh khắc đi vào 
trong hội của Phật, cũng đều im lặng, đứng một 
bên Ngài. Đức Phật ấy đáp: - Này Thiện Nam 
Tử! Các người này là kẻ mới sanh, không biết 
pháp sanh, không biết pháp diệt, cũng lại không 
biết già bệnh chết lo râu, ái biệt ly, oán thù gặp 
nhau... các pháp như vậy, cũng lại chẳng biết 
khổ, cùng khổ thọ, chẳng biết từ khổ sanh, đối 
với tất cả pháp đã tu tập, chẳng có hiểu rõ, làm 
sao có điều gì để nói, vì vậy tất cả họ đều im 
lặng đứng yên. 

Bồ Tát Dược Vương Quân lại bạch đức Phật 
đó rằng: - Bạch Thế Tôn! Như lời Phật nói những 
người ấy đều là mới sanh, không biết họ từ đâu 
mà tới, mà đối với tất cả pháp lại chẳng thể hay 
biết? Đức Phật ấy đáp: - Này Thiện Nam Tử! 
Các chúng sanh ấy không phải do nghiệp báo 
sanh ra, chẳng phải do sự khéo léo có thể tạo ra, 
cũng chẳng phải do cha mẹ sanh, chẳng từ các 
thọ tương ưng sanh ra, cũng chẳng phải do 
nghiệp nhân quá khứ sanh ra, cũng chẳng do 
nghĩ nhớ khổ thọ... các tưởng, chẳng từ đâu 
sanh ra cũng như vậy. Không có sở thuyết, cho 
nên đối với các pháp không thể hiểu rõ, cũng lại 
không sanh tư tưởng tôi và của tôi. 


6 ————————————————— NGUYÊN HIỂN dịch 


Bồ Tát Dược Vương Quân lại bạch đức 
Phật: - Bạch Thế Tôn! Đã gọi họ là những người 
mới sanh, vậy từ đâu sanh, lại từ đâu diệt? Đức 
Phật đó đáp: Này Thiện Nam Tử! Như đức Phật 
sanh ra, họ cũng sanh như thế, như đức Phật 
diệt họ cũng diệt như thế. Này Thiện Nam Tử! Ví 
dụ như có người phạm luật pháp nhà vua, bị vua 
giam cầm lâu dài nơi lao ngục, trong ngục đó rất 
đen tối, không có ánh sáng mặt trời chiếu đến, 
lãnh chịu khổ sở ác độc rất nhiều, trong lòng hết 
sức sợ hãi. 

Lúc đó bỗng nhiên trong ngục bị bốc cháy, 
bốn bề đều là lửa đỏ, mọi người đều kinh hoàng, 
nhưng những người bị tù không thoát ra được. 
Khi nhà vua nghe tiếng kêu la, liên sai lực sĩ, tạo 
các phương tiện cứu họ. Những người bị giam 
được ra khỏi ngục tù nạn lửa rồi, lại nghe nhà 
vua ra lệnh ân xá rằng: Từ nay về sau các ngươi 
chớ phạm tội như vậy nữa, nếu các ngươi tái 
phạm sẽ bị giam vào ngục, không có ngày ra. 

Này Thiện Nam Tử! Đức Như Lai cũng lại 
như vậy, đã đoạn trừ tham sân si cùng tất cả 
phiên não, viên mãn tất cả pháp lành xuất thế 
gian, lại hay dứt trừ tất cả khổ não, lại dùng các 
thứ phương tiện đại bi để cứu độ tất cả chúng 
sanh khổ não trong sáu đường, khiến tất cả xa 
la các sự trói buộc. Giống như ánh sáng mặt trời 
phá tan tăm tối, diệt các tội cấu, phát sanh thiện 


KINH ĐẠI TẬP HỘI CHÁNH PHÁP ——-- 


ý. Này Thiện Nam Tử! Hoặc kẻ sanh lâu, hoặc 
người mới sanh, tất cả chúng sanh đều khiến 
được giải thoát. 
Bấy giờ khi đức Phật đó thuyết pháp thì trên 
không trung có tiếng nói bài kệ tụng nầy: 
Như Lai đãng đại bi 
Ở trong cõi thanh tịnh 
Từ hạt giống thiện sanh 
Nhân quả không có mất 
Cảnh giới Phật thanh tịnh 
Mở pháp môn vi diệu 
Dùng phương tiện đại bí 
Độ mọi loài chúng sanh 
Thứ lớp mở khai đạo 
Đều khiến đến Niết Bàn 
Thế gian thường tịch tịnh 
Các việc làm vô nhiễm 
Từ vô thỉ đến nay 
Hoặc sanh lâu, mới sanh 
Trong sáu đường ba cõi 
Vô số các chúng sanh 
Nhờ sức bị nguyên Phật 
Đều về cửa giải thoát 
Hoặc thế, xuất thế gian 


6 ——————————————————— NGUYÊN HIỂN dịch 


Thảy được đại lợi lạc 


Bấy giờ, đức Như Lai Nguyệt Thượng Cảnh 
Giới liền ở trong hội phóng ra luồng ánh sáng 
tịnh diệu rất hy hữu, trong ánh sáng ấy phát ra 
một âm thanh to lớn, chấn động khắp mười 
phương, lại ở trong âm thanh ấy phát xuất lời nói 
như vầy: Lành thay năng lực thần thông của 
chư Phật! Lành thay sức công đức của diệu 
pháp! Lành thay Đại tập hội hòa hợp, các thứ 
thần biến không thể nghĩ bàn! Lành thay sự 
tuyên thuyết diệu pháp môn, tất cả chúng sanh 
được lợi lạc! 

Bấy giờ Bồ Tát Dược Vương Quân thấy 
luồng ánh sáng to lớn, lại nghe tiếng nói lớn trên 
hư không như vậy, nên xưng dương tán thán 
chấp tay cung kính, lạy dưới chân đức Phật ấy 
bạch rằng: - Bạch Thế Tôn! Do nhân duyên gì 
mà Ngài phóng quang minh nây? Đức Phật đáp: 
- Này Thiện Nam Tử! Nay ngươi thấy các người 
mới sanh trong hội nây chăng? Thưa rằng: - Đã 
thấy. Đức Phật bảo: - Này Thiện Nam Tử! Các 
người nầy căn duyên thành thục, ngay ngày hôm 
nay nghe Ta thuyết pháp, tất cả đều sẽ viên mãn 
thập địa. 

Bấy giờ, Bồ Tát Dược Vương Quân liền từ 
tòa đứng dậy, bay lên hư không cao tám vạn do 
tuần, lúc ấy lại có tám vạn câu chỉ trời và người, 


KINH ĐẠI TẬP HỘI CHÁNH PHÁP ——-- 


trên hư không mưa các hoa đẹp cúng dường đức 
Phật đó. Khi các người mới sanh tất cả đều cung 
kính đảnh lễ đức Thế Tôn, thì mười phương các 
Bồ Tát cho đến tất cả rồng, thân, Dạ-xoa... đều 
vân tập lại. Lúc đó, Bồ Tát Dược Vương Quân ở 
trên hư không chấp tay một lòng hướng về đức 
Phật đó nói bài kệ nầy: 
Lành thay thần lực Phật 
Phóng quang phát tiếng lớn 
Trong thế giới ba ngàn 
Không ai mà chẳng nghe 
Ba mươi hai Địa ngục 
Các chúng sanh chịu khổ 
Được nghe âm thanh này 
khổ não đều chấm dứt 
Các Thiên chúng ba cõi 
Cũng nghe âm thanh ấy 
Đều khởi tâm cung kính 
Hoan hỷ mà xưng tán 
Cõi ba ngàn Đại thiên 
Đều nghe tiếng rộng lớn 
Nhờ Phật đại thần thông 
Có sáu thứ chấn động 
Số ba vạn câu chi 


6 ———————————————— NGUYÊN HIỂN dịch 


Các Long vương đại hải 
Nghe âm thanh lớn ấy Bấy giờ, Bồ Tát Dược Vương Quân nói bài 
đức Phật chấp tay cung kính bạch đức Phật: 
- Bạch Thế Tôn! Nay các Bồ Tát cho đến tất cả 
Các la sát và vua Long vương quỷ thân đều đến vân tập trong hội 
Nghe âm thanh lớn ấy nầy, tất cả đều ưa thích nghe Phật thuyết pháp, 
Đầu đến hội của Phật TY TU JJONN/ JOLSIG DỤ 
ây nói: - Này Thiện Nam Tử! Nay ngươi nên biết, 


Số ba vạn câu chỉ 


Số hai vạn năm ngàn các chúng mới sanh nầy đã xa lìa tất cả nghiệp 
Câu chi quỷ Dạ-xoa ác, đây đủ phạm hạnh, được đại tổng trì, tất cả 
Nghe âm thanh lớn ấy thiện pháp đều đã viên mãn. Nay Ta vì họ nói Đại 


Pháp Uẩn. Lúc đó, Bồ Tát Dược Vương Quân lại 


Liều đến hội của Phật bạch đức Phật rằng: - Bạch Thế Tôn! Đại chúng 


Trong cung Tÿ sa môn đang khao khát kính ngưỡng muốn nghe, cúi 
Vô số các Dạ-xoa mong Phật nói cho. 

Nghe âm thanh lớn ấy 
Đều đi đến hội Phật 

Các thế giới mười phương Phật nói kinh Chánh Pháp Đại Tập Hội 
Có trăm ngàn câu chi Quyển thứ tư 


Bồ Tát nhờ thần thông 
Đều đến chỗ Phật hội 
Phật Nguyệt Thượng Cảnh Giới 
Vì chúng sanh mới sanh 
Muốn nói diệu pháp môn 
Vì thế cùng vân tập Phật nói kinh Chánh Pháp Đại Tập Hội 


KINH ĐẠI TẬP HỘI CHÁNH PHÁP — § 6 ————B NGUYÊN HIỂN dịch 


Quyển thứ năm 


Bấy giờ, đức Như Lai Nguyệt Thượng Cảnh 
Giới bảo Bồ Tát Dược Vương Quân rằng: - Các 
ông nên biết, tất cả chúng sanh vì có thân nên 
phải khổ, sanh già bệnh chết buồn rầu đau khổ, 
oán thù gặp nhau, ân ái xa lìa, cầu mong không 
thành. Tất cả điều đó đều là khổ, bức bách 
chúng sanh chẳng thể giải thoát. Tất cả những 
đau khổ này rất đáng sợ, nhưng các chúng sanh 
đối với nghĩa lý của các khổ này chẳng nghe 
chẳng biết. 

Bấy giờ trong hội các người mới sanh nghe 
đức Phật nói tên các khổ ấy, đều chấp tay bạch 
đức Phật rằng: - Bạch Thế Tôn! Chúng con thích 
được nghe nghĩa lý của các khổ nầy, cúi mong 
đức Phật nói cho. 

Đức Phật bảo: - Này các Thiện Nam Tử! 
Chẳng phải chỉ có các ông mới thích nghe, tất cả 
chúng sanh cũng đều như vậy. 

Các vị mới sanh lại bạch Phật rằng: - Bạch 
Thế Tôn! Nói chết, nghĩa ấy thế nào? 

Đức Phật lời: - Này các Thiện Nam Tử! Đó 
là thức đã diệt, thân hoại nên gọi là chết. Tất cả 
chúng sanh lúc sắp mạng chung, có ba thứ gió 


KINH ĐẠI TẬP HỘI CHÁNH PHÁP ——-- 


thổi đến phá hoại. Đó là gió diệt thức, gió động 
chuyển thức, gió khởi thức. Ba thứ gió nây lúc 
mạng chúng sanh sắp hết, khiến cho thức tan 
mất, động chuyển, thay đổi. 

Các vị mới sanh thưa rằng: - Bạch Thế Tôn! 
Loại gió diệt thức ấy, làm sao có thể khiến cho 
thức của chúng sanh bị diệt, thân bị hoại? 

Đức Phật dạy: - Loại gió diệt thức nầy có ba 
thứ. Đó là dao, kim châm và đại lực. Do ba thứ 
gió nầy có thể làm tiêu diệt thức. Khi thức bị diệt, 
thân liên bị hoại. 

Các vị mới sanh thưa rằng: - Bạch Thế Tôn! 
Sao gọi là thân? 

Đức Phật dạy: - Gọi là thân vì như huyễn, 
như ánh lửa, lại như gánh nặng, lại như đờm dãi, 
các vật hư thối. Những người vô trí không thể 
biết rõ. Sanh là khổ lớn, do sanh phát khởi, 
duyên pháp tụ tập, nên mạng căn liên tục được 
duy trì, nhưng kỳ thật là do tương ứng với ái. 
Những điều như vậy giả danh gọi là thân. 


Những vị mới sanh thưa rằng: - Bạch Thế 
Tôn! Sao gọi là mạng? Và sao gọi là diệt? 

Đức Phật dạy: - Thức chủ trì liên tục gọi đó 
là mạng. Nghiệp báo suy vi tàn tạ, thức pháp ly 
tán, mạng căn đoạn tuyệt, thân phần bị hủy hoại 
gọi là diệt. Này các Thiện Nam Tử! Nay Ta lại nói 


6 ———————————————— NGUYÊN HIỂN dịch 


cho các ngươi biết những sở hữu của thân phần. 
Nên biết các phân gân mạch trong thân con 
người số đến một câu chi, có tám vạn bốn ngàn 
lỗ chân lông, có một ngàn hai trăm chỉ tiết của 
thân thể, có ba trăm lẻ tám đốt xương. Những 
thứ ấy cọng lại thành thân con người. 

Lại có tám vạn bốn ngàn loại trùng. Những 
loại ký sinh như vậy đồng nương nơi thân con 
người, ngày đêm cắn hút nơi thân con người, lại 
bị các trùng cắn hút lẫn nhau, nên các khổ theo 
đó mà sanh. Tám vạn bốn ngàn loại trùng như 
vậy, trong đó có hai loại trùng lớn, trong bảy 
ngày đêm giao đấu với nhau, đến ngày thứ bảy 
một trùng bị chết, còn lại một trùng chúng lại 
giao đấu với nhau, trùng này chết trùng kia lại 
sanh. Như vậy xoay vần, cho đến lúc mạng 
người chấm dứt. Các loại trùng thảy đều bị hoại 
diệt vì không còn chỗ nương tựa. Các loại phàm 
phu chẳng thể biết được điều này, nên khổ pháp 
trong ngoài nối nhau sanh diệt, già bệnh chết 
đều chẳng hề sợ hãi, hoặc thuận hoặc nghịch 
giao tranh lẫn nhau. Như hai loại trùng trong 
thân, khổ não theo đó sanh ra mà chẳng hay 
biết, khi thân hoại mạng chung thì chẳng còn gì 
cả. 

Này các Thiện Nam Tử! Có một phàm phu 
lúc sắp mạng chung, có thiện tri thức đến an ủi 
hỏi rằng: Ngay lúc đang sống bạn có từng thấy 


KINH ĐẠI TẬP HỘI CHÁNH PHÁP ——-- 


biết sanh già bệnh chết là các khổ nạn không? 
Người đó đáp: Tôi đã từng thấy biết như thế. 
Thiện tri thức ấy nói: Nay bạn đã tự thấy biết 
những khổ đau như vậy, sao không sanh tâm 
nhàm chán, phát khởi tâm thù thắng? Ở giữa hai 
đời trông ít thiện căn, đoạn các pháp ác, tu các 
chánh hạnh. Nếu có thể làm được như vậy, khi 
xả báo thân nầy, sanh đến chỗ tốt đẹp khác, lìa 
các sợ hãi, đó là nhờ pháp lành ấy làm chỗ 
nương tựa. Huống chi ở thế gian các khổ đau 
thật là rõ ràng, bạn có thể quan sát tất cả. Chẳng 
lẽ bạn không nghe, đại địa nếu lúc kích động có 
thể phát tiếng gâm lớn, nếu hành pháp lành sẽ 
có thắng lực lớn. 

Vì vậy, ở trong cõi thanh tịnh của các đức 
Như Lai gieo trông các pháp lành. Như là đem 
các vòng hoa, hương thoa ẩm thực, áo mặc 
ngọa cụ, thuốc men, cúng dường đức Như Lai 
cùng các Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Cận sự nam, Cận 
sự nữ, bốn chúng thanh tịnh. Cúng dường như 
vậy gọi là trông các giống lành trong cõi Phật, sẽ 
phát sanh tất cả thiện quả. Nay bạn đã gặp được 
Đại Pháp Vương xuất hiện ở thế gian, nếu không 
gieo trông các căn lành thì thiệt là vô ích. Lúc đó, 
vị thiện trí thức vì người phàm phu nói bài kệ 
tụng: 

Như Lai hiện thế gian 
Đánh trống pháp quảng đại 


6 ——————————————————— NGUYÊN HIỂN dịch 


Mở pháp môn vi diệu 
khiến tất cả đi vào 

Rộng độ các chúng sanh 
Về Niết Bàn tịch diệt 

Nay bạn thấy việc này 
Sao chẳng khởi tính tấn 


Lúc bấy giờ, người kia cũng nói bài kệ tụng 
đáp lời thiện trí thức: 
Nếu ngu si vô trí 
Lại được gặp bạn ác 
Rộng tạo nhân ô nhiễm 
Là các việc tham dục 
Càng khởi thêm ngã kiến 
Phá hòa hợp tăng già 
Hủy hoại chùa và tháp 
Chẳng tín sâu Tam Bảo 
Chỉ tạo các ác nghiệp 
Chẳng tạo nhân duyên lành 
Trong tất cả mọi thời 
Thường phạm các lỗi lầm 
Làm não loạn mẹ cha 
Không sanh tâm hiếu kính 
Nới ra lời vô pháp 


KINH ĐẠI TẬP HỘI CHÁNH PHÁP ——-- 


khinh chê bậc hiền thiện 
Vì tạo nhân ác nầy 
Phải đọa xuống Địa ngục 
Thân phải chịu khổ não 
Không ai cứu giúp được 
Ngục hãi hùng, ép nát 
Nóng cháy và vô gián 
Trong các ngục như vậy 
Lần lượt chịu các khổ 
Vừa từ ngục lớn ra 
Lại vào trong ngục nhỏ 
Là hoa sen đao binh 
Bị thọ khổ liên tục 
Ngục lớn nhỏ như vậy 
Có vô số chúng sanh 
Tùy nhân duyên nghiệp mình 
Mà thọ báo nặng nhẹ 
Hoặc trăm kiếp ngàn kiếp 
Hoặc thời gian lâu dài 
Dây ác nghiệp trói buộc 
không thể nào thoát khỏi 
Trong Địa ngục đao binh 
Rộng đến trăm do tuần 


NGUYÊN HIỂN dịch 


không thấy cửa ra ngục 
Chỉ thấy người khổ thọ khổ 

Số trăm ngàn câu chỉ 
Rừng gươm và núi đao 

Xua đuổi tôi nhân vào 
Thân thể bị chặt đút 

Tạm thời tuy chết đi 
Gió nghiệp lại thổi đến 

Tức thì sống liên lại 
Phải chịu các khổ não 

Địa ngục không ngắn mé 
Chúng sanh cũng vô cùng 

Do nhân duyên ác nghiệp 
Liên tục không gián đoạn 

Người tạo các ác nghiệp 
Phải đọa vào Địa ngục 

Ngày nay thiện trí thức 
Nghe nói nghiệp đã tạo 

Ta từng khởi tâm tham 
Tạo nhà cửa cao lớn 

Tô vẽ và chạm trổ 
Vàng ngọc dùng trang trí 

Lại làm các vườn hoa 


KINH ĐẠI TẬP HỘI CHÁNH PHÁP 


Kho tàng với sản nghiệp 

Nuôi các loại trâu ngựa 
Dùng phục vụ đời sống 

Cha mẹ và quyến thuộc 
Số nội ngoại rất nhiều 

Tôi tớ và Kỹ nữ 
Số ấy nhiều vô cùng 

Thường khiến suốt ngày đêm 
Tấu các thứ âm nhạc 

Chỉ để mình vui thích 
không nhớ người khác khổ 

Coi thường kẻ nghèo khó 
Tạo các thứ trang nghiêm 

Những đồ vật sử dụng 
Toàn vàng bạc châu báu 

Dùng dầu thơm tắm rửa 
Lại thoa các hương thơm 

Long não và chiên đàn 
Cùng các loại xạ hương 

Dùng nước hoa tắm xong 
Tiếp theo là trang điểm 

Tay mang xuyến đeo nhẫn 
Đều làm bằng châu ngọc 


——————————————————— NGUYÊN HIỂN dịch 


Dùng trân châu anh lạc 
Để trang nghiêm nơi cổ 
Chơn kim đẹp tối thượng 
Dùng làm đôi bông tai 
Trang nghiêm thân thể xong 
Đầu cài các hoa đẹp 
Tô-ma-na, chiêm bà 
Cùng các thứ hương lạ 
Lại mặc y phục đẹp 
Bằng dạ mềm tối thượng 
Trắng tính lại thanh khiết 
Xông ướp bằng hương thơm 
Ăn uống vị ngon bổ 
Ngọt ngào lại thơm tho 
Người hầu dâng thức cần 
Không hề thấy đói khát 
Mặt đất trải chiếu đẹp 
Đi trên đó dạo chơi 
Hai bên có người hầu 
Tự tại lại tôn quý 
Trang sức rộng như vậy 
Để thân được yêu thích 
Thường luyến tiếc gìn giữ 


KINH ĐẠI TẬP HỘI CHÁNH PHÁP 


Không sanh tưởng phá hoại 

Đã đầy đủ giàu sang 
Không còn nghĩ gì khác 

Buông lung tâm nhiễm dục 
Tạo lầm lỗi bất thiện 

Mắt tham đắm cảnh sắc 
Các căn khác cũng vậy 

Ho vì nhân lỗi lầm 
Tự chẳng thể hiểu rõ 

Chỉ biết nơi thấy nghe 
Các phiền não tùy sanh 

Ở trong cảnh thuận nghịch 
Khởi dậy tham sân sỉ 

Các xúc thật mềm dịu 
Thân tâm xúc sanh ái 

Tưởng ái ấy đã sanh 
Đều tạo các nghiệp tội 

Ta đã từng có lúc 
Vô cớ hại hữu tình 

Dùng tên bắn thân nai 
khiến cho nó phải chết 

Chỉ lấy thịt để ăn 
Chẳng nghĩ trong đời sau 


NGUYÊN HIỂN dịch 


Quả báo phải tự thọ 
không ai thế ta được 

Ta ngu sỉ vô trí 
Chỉ muốn nuôi thân mình 

Ngày kia chết, khổ đến 
Thức diệt thân hư nát 

Chỉ nhóm các khổ não 
Chẳng có gì khả ái 

Cha mẹ cùng thân quyến 
Nhìn nhau chẳng cứu được 

Lương y và thuốc tốt 
Cũng chỉ uổng công sức 

Những tăng thêm phiền não 
Không cách nào cứu được 

khi mạng ta chấm dứt 
Bỏ nơi bãi tha ma 

Bị các trùng chim thú 
Ăn uống thật no nê 

Tất cả vô sở hữu 
Hiện tiền là không huyễn 

Các cảnh đều là không 
Duy quả báo chẳng mất 

Bấy giờ biết nương đâu 


KINH ĐẠI TẬP HỘI CHÁNH PHÁP 


Chỉ nương tựa thiện pháp 
Như ta tạo nhân ác 
Sẽ đọa xuống Địa ngục 
Rộng tích chứa tội nghiệp 
Sau tùy sanh khổ não 
Ấy ở trong ba đời 
Phá hoại giống thiện pháp 
Thọ tưởng hai pháp hành 
Dùng các xúc làm nhân 
Do xúc tâm ái sanh 
Nên buồn khổ trói buộc 
Thiện pháp như thuốc hay 
Hay trị tâm tham ái 
Tham ái đã không sanh 
Các ác mới không tạo 
Ta thật không phước huệ 
Dối thọ lấy thân người 
Phật nói cửa phương tiện 
Bố thí và trì giới 
Ta không thể tự làm 
không tùy hỷ thấy nghe 
không thể nghe chánh pháp 
Nqu sỉ ngày một tăng 


NGUYÊN HIỂN dịch 


Vô mính và phiền não 
Chuyển hóa đến vô cùng 
Ngăn nhân duyên thiện pháp 
Làm sao được giải thoát 
Tâm mê hoặc tán loạn 
Không lúc nào yên nh 
Lửa phiền não đốt cháy 
Bị các thứ trói buộc 
Với thân chẳng an vui 
Chẳng bao giờ thích pháp 
Mạng sống sắp kết thúc 
Tất cả đều hư nát 
Chỉ thắng pháp chư Phật 
Năng cứu khổ chúng sanh 
Giới pháp cửa chân thật 
Ai vào được vui lớn 
Như nghiệp ta đã tạo 
Trong lòng rất hối hận 
Nay gặp thiện trí thức 
Vì vậy nói sự thật 


Bấy giờ, đức Như Lai Nguyệt Thượng Cảnh 
Giới bảo Bồ Tát Dược Vương Quân: - Này Thiện 


KINH ĐẠI TẬP HỘI CHÁNH PHÁP ——- 


Nam Tử! Người phàm phu lúc sắp mạng chung 
hết sức sợ hãi, đau khổ trong lòng vì không ai 
cứu hộ, chỉ có các thiện pháp mới làm chỗ 
nương cho họ, đem lại quả báo tốt đẹp mà 
không bị tổn thất. 


Bấy giờ Đức Phật liền nói bài kệ: 
Chúng sanh tạo nghiệp ác 
Phải đọa vào Địa ngục 
Lúc đó nuốt sắt viên 
Khát uống nước đồng sôi 
Thân bị lửa dữ đốt 
Vì nghiệp ác tự thiêu 
Toàn thân bị phá nát 
Bị kinh hãi khổ đau 
Chẳng được thấy cảnh vui 
Chẳng nghe tên chánh pháp 
khổ bức bách thân tâm 
Tất cả chẳng gì vui 
Chúng sanh tạo pháp lành 
Được sanh vào đường thiện 
Được gặp thiện trí thức 
Hướng dẫn tu pháp lành 
Phát sanh hiểu, chánh tín 


6 ———————————————— NGUYÊN HIỂN dịch 


Đủ giới huệ, đa văn 
Diệt trừ các phiền não 
Sẽ thành chánh đẳng giác 
Hành tính tấn tối thượng 
Phật xuất thế đã dạy 
Khuyên phát các thiện căn 
Không sanh tâm lùi bước 
Từ bị chân phạm hạnh 
Cứu tất cả chúng sanh 
Tự lợi lại lợi tha 
Đều khiến được giải thoát 
Thiện Nam Tử! Lắng nghe 
Lời Phật nói chân thật 
Bằng pháp âm vi diệu 
khiến tất cả điều phục 
Tâm đại bi là cha 
Tâm Bồ-đề là mẹ 
Thiện pháp là tri thức 
Hay cứu giúp chúng sanh 
Chánh giác hiện ở đời 
Thuyết pháp môn tối thắng 
Phương tiện dạy chúng sanh 
khiến trụ nơi tịch diệt 


KINH ĐẠI TẬP HỘI CHÁNH PHÁP 


Phật là bậc đại bi 
Bậc tối thượng thế gian 
khắp xem các hữu tình 
Đều như con của Phật 
Bình đẳng không có hai 
khiến tất cả quy y 


Bấy giờ, khi đức Phật nói pháp này, ba 
ngàn Đại thiên thế giới có sáu thứ chấn động, 
tức thì Bồ Tát Dược Vương Quân chấp tay cung 
kính bạch đức Phật rằng: - Do nhân duyên gì mà 
đại địa chấn động? Cúi mong đức Phật từ bi nói 
cho con biết. 

Đức Phật ấy đáp: - Thiện Nam Tử! Ngươi 
hãy quán sát bốn phương có thấy gì không? Bấy 
giờ, Bồ Tát Dược Vương Quân theo thánh chỉ 
của Phật liền quan sát bốn phương, thấy đại địa 
này bị chấn động, trong thời gian ngắn mặt đất bị 
nứt ra, có sáu mươi lăm câu chi người sanh ra từ 
mặt đất. 

Lúc bấy giờ, sáu mươi lăm câu chi mới 
sanh, đều chấp tay bạch đức Phật rằng: - Chúng 
con từ đâu sanh ra? 

Đức Phật ở trong hội chỉ những người mới 
sanh trước, bảo những người từ đất sanh ra 
rằng: - Này các Thiện Nam Tử! Các ngươi có 
thấy những người nầy chăng? 


6 ——————————————————— NGUYÊN HIỂN dịch 


Thưa rằng: - Chúng con có thấy. 

Đức Phật dạy: - Như họ sanh ra, các ngươi 
cũng từ đất sanh ra. 

Họ lại hỏi: - Các người nầy cũng sẽ diệt 
chăng? 

Đức Phật đáp: - Đúng vậy, đúng vậy! Họ sẽ 
bị diệt. Này các Thiện Nam Tử! Đâu phải chỉ có 
các người này, tất cả hữu tình đều phải chết. 

Bấy giờ, các người mới sanh ra trước hội 
của Phật đều đứng dậy chấp tay bạch Phật rằng: 
- Bạch Thế Tôn! Như Phật đã nói về hai pháp 
sanh và tử, chúng con đều nhàm chán tai họa 
ấy, không có ưa thích. 

Đức Phật dạy: - Các ngươi đã có thể nhàm 
chán tai họa sanh tử, sao không thể phát tâm 
tinh tấn? 

Các người mới sanh lại bạch đức Phật rằng: 
- Bạch Thế Tôn! Chúng con ở trước đức Như Lai 
được thỉnh thọ chánh pháp, thấy đại chúng Bồ 
Tát Thanh văn có đại thân thông, đây đủ oai 
đức. Đó là điều chúng con ưa thích. Chúng con 
cũng muốn hướng đến các vị ấy để tinh tấn tu 
tập, xa lìa sanh tử. 

Bấy giờ, Bồ Tát Dược Vương Quân lại thấy 
có các người từ đất sanh ra, Ngài cùng với năm 
trăm Đại Bồ Tát đều dùng sức thần thông của 
mình ở trong hội, bay lên hư không cao đến hai 


KINH ĐẠI TẬP HỘI CHÁNH PHÁP ——-- 


vạn do tuần, ở trên hư không, hoặc hiện tướng 
kinh hành, hoặc hiện tướng ngồi kiết già, hoặc 
hiện tướng vua sư tử bước ởi, hoặc hiện tướng 
voi chúa bước đi, hoặc hiện tướng các loài thú lạ 
bước đi. Các vị hiện những tướng như vậy xong, 
lại ở trên không trung làm các thần biến. Khi ấy 
các Bồ Tát nầy thân phát ra ánh sáng, như ánh 
sáng ở trong không trung của trăm ngàn mặt trời 
mặt trăng. 

Bấy giờ các vị từ đất sanh ra đều bạch đức 
Phật rằng: - Bạch Thế Tôn! Do nhân duyên gì 
mà có ánh sáng vĩ đại nầy? Và trên không trung 
hiện các thần biến hy hữu này? 

Đức Phật bảo: - Này các Thiện Nam Tử! 
Các ngươi có thấy các Bồ Tát ở trên không trung 
chăng? 

Thưa rằng: - Chúng con có thấy. 

Đức Phật dạy: - Luồng ánh sáng lớn ấy là 
do thân của các Bồ Tát phát ra. Các Bồ Tát này, 
mỗi vị đều có thể hiện các thần thông biến hóa 
như vậy. 

Lúc đó, Bồ Tát Dược Vương Quân cùng các 
chúng Bồ Tát, ở trên hư không liên phát ra tiếng 
nói vi diệu đồng bạch đức Phật rằng: - Cúi mong 
đức Phật từ bi vì các chúng sanh tuyên thuyết 
pháp yếu, hoặc trời hoặc người nếu được nghe 
pháp, đều được lợi ích an lạc tối thượng. Chúng 


6 —————————————————— NGUYÊN HIỂN dịch 


con nay đều nhờ phương tiện đại bi của đức Như 
Lai, mà nguyện lực tinh tấn được kiến lập. 
Nguyện đức Phật hiển lộ ánh sáng pháp soi 
sáng khắp thế gian. Nói như vậy xong, liền từ hư 
không hạ xuống đứng trước đức Phật. 

Đức Phật ấy bảo Bồ Tát Dược Vương Quân 
rằng: - Này Thiện Nam Tử! Nay ngươi thấy ba 
ngàn Đại thiên thế giới này có sáu thứ chấn động 
chăng? 

Bồ Tát Dược Vương Quân thưa rằng: - Con 
đã thấy, bạch Thế Tôn! Nhưng hiện nay chúng 
con chẳng thể hiểu được lý do vì sao có việc như 
vậy. Lại nữa hiện nay con có chút nghi hoặc 
muốn hỏi đức Thế Tôn mong Ngài chỉ dạy. 

Đức Phật đó dạy: - Này Thiện Nam Tử! Nay 
ngươi có nghi ngờ gì cứ tự ý hỏi, hoặc đó là 
những việc của ba đời, quá khứ vi lai hiện tại. Ta 
sẽ phân biệt từng việc như thật diễn nói cho 
ngươi. 

Bồ Tát Dược Vương Quân bạch Đức Phật 
rằng: - Bạch Thế Tôn! Vì sao hiện nay trong hội 
có tám vạn bốn ngàn chúng thiên tử, tám vạn 
bốn ngàn câu chi chúng Đại Bồ Tát, một vạn hai 
ngàn chúng Long vương, một vạn tám ngàn 
chúng ác quỷ, hai vạn năm ngàn chúng quỷ đói. 
Tại sao số lượng chúng nhiều như vậy? 


KINH ĐẠI TẬP HỘI CHÁNH PHÁP ——-- 


Đức Phật ấy đáp: - Này Thiện Nam Tử! Nay 
ngươi nên biết rằng, các đại chúng này đều đến 
đây tập hội, để nghe Phật thuyết pháp, ngay 
trong ngày hôm nay họ sẽ được lợi ích lớn, vĩnh 
viễn thoát khỏi luân hồi. Lại ở trong chúng ấy có 
người được an trụ pháp thập địa, có người được 
an trụ cõi Niết Bàn, có người được giải thoát khỏi 
khổ già bệnh chết, trụ pháp an lạc, có người 
được giải thoát khỏi sự trói buộc của phiền não, 
có người được thâm nhập vào chánh pháp của 
Phật. 

Bồ Tát Dược Vương Quân lại bạch đức 
Phật: - Bạch Thế Tôn! Đức Như Lai khéo vì tất 
cả chúng sanh làm các sự nghiệp phương tiện 
thiện xảo tùy thuận nhiếp hóa, vì sao trong việc 
làm ấy Ngài vẫn không thấy mệt mỏi? 

Đức Phật đáp: - Này Thiện Nam Tử! Ngươi 
hãy lắng nghe! Đức Như Lai khởi tâm đại bi, bày 
các phương tiện, nhiếp hóa tất cả hữu tình đều 
khiến cho họ được giải thoát, mà không có sự 
mệt mỏi. Chỉ vì các chúng sanh u mê đối với 
thiện pháp, dầu gặp được đức Như Lai chẳng 
năng gần gũi, thỉnh thọ tu tập, chẳng cầu giải 
thoát. 

Này Thiện Nam Tử! Hôm nay Như Lai ở 
trong đại chúng thổi loa đại pháp, đánh trống đại 
pháp, phát ra tiếng nói đại pháp, diễn nghĩa đại 
pháp, hoặc trời hay rồng, cho đến tám bộ bốn 


6 ————————————————— NGUYÊN HIỂN dịch 


chúng, và các người mới sanh, tất cả đại chúng 
như vậy, trong ngày hôm nay được đại tổng trì, 
viên mãn thiện pháp, an trụ thập địa, tất cả đều 
được lợi lạc. Đều là do phương tiện thần thông 
của Như Lai tạo ra, khiến cho các chúng sanh 
trụ vào địa vị tinh tấn, được đầy đủ pháp như 
Phật Thế Tôn. 

Bấy giờ, trong số sáu mươi lăm câu chỉ 
chúng, có năm ngàn vị mới sanh, đều từ tòa ngồi 
đứng dậy chấp tay hướng về đức Phật bạch 
rằng: - Bạch Thế Tôn! Chúng con có thân như là 
gánh nặng, nên hết sức kinh sợ, làm sao được 
giải thoát? Lại nữa, tất cả chúng sanh ở trong 
luân hồi, chẳng phút nào được tịch tĩnh, dục 
vọng làm chướng ngại tâm, chẳng thể nào biết 
rõ, sống trong tăm tối, chẳng thể nào biết sáng 
suốt. Cúi mong đức Thế Tôn, nhiếp thọ cho 
chúng con và các chúng sanh, ban bố cho chúng 
con sự vô úy để tất cả được an lạc. Cúi mong 
đức Thế Tôn tuyên thuyết diệu pháp, khiến cho 
các chúng sanh ít trí tuệ được tăng trưởng trí tuệ 
chân chánh, khổ não chúng sanh đều được giải 
thoát, đời đời sanh ra đều được thấy Phật nghe 
pháp. 

Bấy giờ, Bồ Tát Dược Vương Quân hướng 
về các vị mới sanh nói bài kệ tụng: 

Các ngươi nếu muốn nghe chánh pháp 

Trước phải ăn uống nuôi thân mạng 


KINH ĐẠI TẬP HỘI CHÁNH PHÁP ——-- 


Sau khởi tâm quảng đại vô úy 
Sẽ được pháp vị tối thượng diệu 


Khi ấy các vị mới sanh cũng nói bài kệ đáp 
lại Bồ Tát Dược Vương Quân: 


Thưa Tôn giả đại trí 
Khéo điều phục các căn 

Có tiếng tăm rộng khắp 
Mọi người đều ái kính 

Đã viên mãn thiện pháp 
Chẳng điều gì chẳng biết 

Vì sao nói như vầy 
Ăn uống nuôi thân mạng 

Theo ý của chúng tôi 
Ăn uống là lỗi lầm 

Thức ăn vào trong bụng 
Thành các thứ tạp uế 

Dầu tăng trưởng sức lực 
Nhưng sẽ sanh pháp ác 

Ở trong ba đường ác 
Sẽ sanh nhiều kinh sợ 

Các tôi nghiệp chúng sanh 
Cũng do ăn uống sanh 

Do có tâm tham ái 


NGUYÊN HIỂN dịch 


Vì ăn uống khơi dậy 
kẻ ngu si thế gian 
Sanh các thứ tâm tham 
Sắm ruộng vườn to lớn 
Nhà cửa và lầu gác 
Các y phục tốt đẹp 
Cùng trang sức tối thượng 
Các diệu bảo bảy báu 
Trân châu và anh lạc 
Voi ngựa và xe cộ 
Với thật nhiều tôi tớ 
Tuy tạm thời giàu sang 
Cuối cùng bị vô thường 
Như khi thọ mạng hết 
Lưu chuyển trong các đường 
Chẳng thể nghe chánh pháp 
Xa lìa thiện trí thức 
Giả sử bốn đại châu 
Họ làm Chuyển Luân Vương 
Có đầy đủ bảy báu 
Và cả ngàn người con 
Giàu sang đại tự tại 
Dũng mãnh lại oai nghiêm 


KINH ĐẠI TẬP HỘI CHÁNH PHÁP 


Tất cả đều nương nhờ 
Và cung kính tán dương 
Suốt đời quả báo tốt 
Nhưng cũng bị vô thường 
khi thọ mạng chấm dứt 
Phải theo nghiệp thiện, ác 
Tuy giàu có của cải 
Dũng mãnh đại oai đức 
khi thọ mạng kết thúc 
Tự lực không thể cứu 
Tôn giả, như tôi nói 
Tất cả không thể nương 
Chỉ chư Phật Như Lai 
Chỗ nương tựa chơn thật 
Như cha và như mẹ 
Hay nuôi dưỡng con mình 
Thương yêu thật bình đẳng 
Xem tất cả như con 
Như ánh sáng trời trăng 
Chiếu khắp nơi tăm tối 
Các nỗi khổ luân hồi 
Đoạn diệt không sanh nữa 
Chặt đứt gốc phiền não 


NGUYÊN HIỂN dịch 


Khiến lìa các sợ hãi 
Khiến các loài hữu tình 
Chứng Bö-đề vô thượng 
Tuyên thuyết chánh pháp môn 
khiến trụ bất thối chuyển 
Thế gian vì ăn uống 
Chẳng lợi sanh lỗi lầm 
Không được sanh lên trời 
Chẳng phải quả khả ái 
Ở thế gian không vui 
Phải thọ báo cực khổ 
Thọ mạng bị tổn giảm 
Vì tạo nghiệp bất thiện 
Sống giàu, ưa tham ái 
Không hiểu rõ vô thường 
Chẳng tạo nghiệp tốt đẹp 
Chẳng hiểu rõ diệu pháp 
Không nghĩ lìa lỗi lầm 
Chẳng trụ tâm tịch tĩnh 
Thọ mạng đã kết thúc 
Thọ các khổ luân hồi 
Bị gậy vô thường đánh 
Dây năm dục trói buộc 


KINH ĐẠI TẬP HỘI CHÁNH PHÁP 


Khổ não càng tăng thêm 
Nghiệp báo chẳng thể thoát 
Nghiệp quá khứ soi chiếu 
Không cứu không chỗ nương 
Phải biết khi sắp chết 
Thêm sâu bi sợ hãi 
Ta nên đem châu báu 
Vàng bạc và pha lê 
Rộng thí cho mọi người 
Không hề sanh tiếc lẫn 
Ta nên đem sức mình 
Phục vụ cho người khác 
Trải qua thời gian dài 
Vẫn không sanh mỏi mệt 
Nếu khởi tưởng tham ái 
Chứa nhóm nhiều của cải 
Cùng ăn uống thượng vi 
Ta liên sanh sợ hãi 
Nguyện Tôn giả lắng nghe 
Những lời của chúng tôi 
Ví dù cho chư Thiên 
Thọ quả báo thắng diệu 
Đồ dùng toàn diệu bảo 


NGUYÊN HIỂN dịch 


Chứa đầy món thượng vi 
Ngon ngọt lại thơm lừng Bấy giờ Bồ Tát Dược Vương Quân trả lời 
bằng kệ tụng các người mới sanh: 
Nay ngươi muốn nghe tên của ta 


Ăn uống thấy sảng khoái 
Lợi ích thân trời người 
Sắc đẹp và uy lực 
Khi quả báo kết thúc 
Tất cả đều không thật 
Vì vậy nên chúng tôi 


Các tên gọi chỉ Phật mới biết 
Trăm ngàn câu chỉ chúng mới sanh 
Tất cả tên họ Phật mới biết 


: Các người mới sanh lại nói bài kệ: 
Không ưa thích án uống Tôi từng theo Phật được thỉnh thọ 
Chỉ thích chánh pháp môn 
Cầu giải thoát các khổ 
Xa lìa khổ tham ái 
Được tự tại vô ngại 


Tất cả tên mới sanh, sanh lâu 
Chỉ tên của Ngài rất sâu xa 
Chưa từng được nghe Phật rộng nói 


Quy y Phật Thế Tôn Bấy giờ, Bồ Tát Dược Vương Quân lại trả lời 
Bậc Chơn Thánh Đại Tiên các vị mới sanh bằng bài kệ: 
Thưa Tôn giả đại trí Nên biết tên của ta 
Con cung kính đảnh lễ Hiệu là Dược Vương Quân 
Lòng từ bi quảng đại Diệu dược cứu chúng sanh 
Chúng sanh đều thích nhìn Vì vậy có tên ấy 
Tên của Ngài là gì Tất cả mọi chúng sanh 
Xín Tôn giả nói cho Bị các bệnh trói buộc 
Ai nghe thấy tùy hỷ Ta dùng các phương tiện 
Được các căn thanh tính Tùy thuận để cứu giúp 


KINH ĐẠI TẬP HỘI CHÁNH PHÁP —- § 6 ————B NGUYÊN HIỂN dịch 


Tham là bệnh lớn nhất Tùy bênh mà cho thuốc 


Não hại cả thế gian Tất cả loài hữu tình 
Do bệnh nầy làm nhân Thường bị lửa đốt cháy 

Sanh ra các lỗi lầm Hừng hực không thể tắt 
Bệnh sân như lửa lớn Phát sanh các khổ não 

Thiêu đốt tâm tịch tĩnh Tham dục là gánh nặng 
Chỉ pháp dược cam lồ Không lúc nào giải thoát 

Năng trừ các khổ não Tâm sân sỉ cũng vậy 
Bênh si rất đáng sợ Dần dà thêm lầm lỗi 

Che khuất tâm trí huệ Tuy thường mang gánh nặng 
Chết đọa vào đường ác Chẳng tìm cửa giải thoát 

Chẳng được nghe chánh pháp Lại chẳng nghĩ vô thường 
Do ba thứ bệnh này Chẳng tìm đường xuất ly 

Dân dần sanh các bệnh Nghiệp phiên não đeo đuổi 
Thêm ngu si tăm tối Khổ não cũng chẳng biết 

Ta đều ban pháp dược Các bệnh bức bách thân 
khiến xa lìa lỗi lầm Chẳng năng cầu diệu dược 

Diệt tất cả nghiệp nhân Do nhân duyên vô minh 
Các khổ não hết sanh Các hành liên sanh khởi 

Tuyệt dứt các sợ hãi Các hành pháp đã khởi 
Đã được lìa các bệnh Tham ái sanh lỗi lầm 

Mau thấy bậc Chánh giác Các hành không cùng tận 
Vì ta là y vương Tất cả pháp đêu không 


KINH ĐẠI TẬP HỘI CHÁNH PHÁP —— § 6 ———— NGUYÊN HIỂN dịch 


Vô trí, không thể biết Bấy giờ, các vị mới sanh lại nói bài kệ tụng: 


không thể sanh chánh niệm Bồ Tái, bậc đại bi 
Không tu hành tịch tĩnh Cứu độ các chúng sanh 
Thức diệt, khổ não tăng Đại y vương tinh tấn 
Trải qua vô số kiếp Luôn luôn mãi siêng năng 
Không thể được giải thoát Nghĩ nhớ khổ luân hồi 
Phật xuất hiện ở đời Đem công đức nhiếp trì 
Làm thầy của trời người Con thâm tín quy y 
Như cha mẹ thương con Phát dũng mãnh tính tấn 
Khai thị đường chánh giác 
Lại mưa pháp bảo lớn Bấy giờ, Bồ Tát Dược Vương Quân lại nói 
Tế độ các chúng sanh bài kệ: 
Trừ những kẻ tà trí Nay các ngươi nên biết 
Không thu nhận chánh pháp Phật là đấng tối thượng 
Người phát Bồ-đề tâm Thế gian, xuất thế gian 
Được vào cửa chánh pháp Phước trí đêu đầy đủ 
Biết tất cả hành không Ba mươi hai tướng tốt 
Với không cũng vô ngại Các vẻ đẹp trang nghiêm 
Nếu rõ không, vô ngã Lòng từ bi rộng lớn 
Tất cả không thể nương Độ khắp các quần sanh 
Các phiền não cũng không Phật oai dung cao tột 
Xa lìa các lầm lỗi Giống như núi diệu cao 


Trí tuệ vô cùng tận 


KINH ĐẠI TẬP HỘI CHÁNH PHÁP — § 6 ———— NGUYÊN HIỂN dịch 


Bao la như biển cả 
Khéo mở các phương tiện 
Tùy thuận độ chúng sanh 
Chiêm lễ và quy y 
Đều được quả an lạc 


Bấy giờ, đức Như Lai Nguyệt Thượng Cảnh 
Giới phát ra âm thanh trong suốt vi diệu như 
tiếng chim Ca-lăng-tân-già mười phương đều 
nghe, lại từ trên gương mặt của Ngài phóng ra 
tám vạn bốn ngàn luồng ánh sáng đủ màu sắc, 
đó là xanh, vàng, đỏ, trắng, hồng, tía, ngọc biếc. 

Những ánh sáng như vậy rộng lớn rực rỡ, 
chiếu khắp ba ngàn Đại thiên thế giới, làm cho 
ba mươi hai Địa ngục lớn, nhờ ánh sáng chiếu 
đến tất cả đều bị phá hủy. Các cung điện của 
chư Thiên, ánh sáng này chiếu đến làm cho 
sáng lạng rộng lớn. Những luồng ánh sáng như 
vậy chiếu đến ba ngàn Đại thiên thế giới xong, ở 
trong ánh sáng trên hư không lại hiện ra tất cả 
nhạc cụ của chúng sanh. Sau khi làm xong 
những biến hóa như vậy, luồng ánh sáng quay 
trở về nhiễu quanh đức Phật bảy vòng, rồi nhập 
vào trên đảnh của đức Phật. 

Bấy giờ, Bồ Tát Dược Vương Quân lại từ tòa 
đứng dậy, chấp tay cung kính bạch đức Phật ấy: 
- Bạch Thế Tôn! Do nhân duyên gì, Ngài lại 


KINH ĐẠI TẬP HỘI CHÁNH PHÁP ——- 


phóng ra luồng ánh sáng lớn chiếu khắp thế giới? 
Lúc bấy giờ đức Phật bảo Bồ Tát Dược Vương 
Quân rằng: - Này Thiện Nam Tử! Ngày hôm nay 
Ta làm một Phật sự lớn. Nay ở trong hội có các 
chúng sanh được sự lợi lạc lớn. Do nhân duyên đó 
nên Ta phóng luồng ánh sáng này. 

Bồ Tát Dược Vương Quân lại bạch đức Phật 
rằng: - Nay con có sự nghỉ ngờ muốn được thưa 
hỏi, cúi mong đức Thế Tôn giải thích cho con rõ. 

Đức Phật ấy bảo: - Này Thiện Nam Tửi 
Những điều ngươi nghi ngờ cứ tự ý hỏi. 

Bồ Tát Dược Vương Quân thưa: - Bạch Thế 
Tôn! Vì sao các người mới sanh trong hội này, lại 
được đức Thế Tôn hiện ra các việc hy hữu và 
tuyên thuyết pháp môn vi diệu như vậy. Còn đối 
với những người sanh lâu, thì đức Thế Tôn lại 
không làm như vậy. Hay là những người này 
không thể hiểu được chánh pháp của Phật 
chăng? 

Đức Phật ấy đáp: - Này Thiện Nam Tử! Vì 
sao nay ngươi lại đem những lời như vậy, thưa 
hỏi Như Lai? Đó không phải là những lời nhu 
thuận. Vì sao? Vì Như Lai bình đẳng hóa độ các 
chúng sanh, tùy thuận phương tiện mà thuyết 
pháp. Ai nghe xong đều được lợi ích, đây đủ điều 
kiện được nhập vào các môn tổng trì, tất cả công 
đức đều được thành tựu. Bấy giờ, ở trên hư 


6 ———————————————— NGUYÊN HIỂN dịch 


không lại có vô số lầu gác bằng bảy báu thù diệu 
rộng lớn hiện ở trên đức Phật. 

Lúc đó, đức Phật bảo Bồ Tát Dược Vương 
Quân: Này Thiện Nam Tử! Nay ngươi có thấy lầu 
gác tuyệt đẹp nầy chăng? 

Bồ Tát Dược Vương Quân thưa: - Con đã 
thấy, bạch Thế Tôn! 

Đức Phật bảo: - Nay ngươi nên biết rằng 
những lầu gác tuyệt đẹp ấy đều do các vị mới 
sanh biến hiện ra. Vì sao? Vì các vị mới sanh 
này ngày hôm nay đã viên mãn tất cả thiện pháp. 

Lại nữa, ngày hôm nay Ta đánh trống đại 
pháp, có vô số chư Thiên và nhân loại được 
pháp cụ túc, vô số chúng sanh Địa ngục được lìa 
các khổ não, lại có vô số chúng sanh, sanh 
chánh niệm chốc lát quy y Phật trí, nên đêu được 
giải thoát. 

Đức Phật nói lời ấy xong, thì trong hội có 
chín vạn chín ngàn câu chi các vị sanh lâu, 
chứng đắc quả Tu-đà-hoàn, được pháp cụ túc, 
đoạn trừ nghiệp chướng, xa lìa các khổ. Những 
loại như vậy đều xuất sanh từ chánh pháp của 
Như Lai. 

Bấy giờ ở phương đông, có năm mươi câu 
chi hằng hà sa số các chúng Bồ Tát, đi vào trong 
hội, phương nam có sáu mươi câu chỉ hằng hà 
sa số các chúng Bồ Tát đi vào trong hội, phương 


KINH ĐẠI TẬP HỘI CHÁNH PHÁP ——-- 


tây có bảy mươi câu chỉ hằng hà sa số các 
chúng Bồ Tát đi vào trong hội, phương bắc có 
tám mươi câu chỉ hằng hà sa số các chúng Bồ 
Tát đi vào trong hội, phương dưới có chín mươi 
câu chỉ hằng hà sa số các chúng Bồ Tát đi vào 
trong hội, phương trên có trăm câu chi hằng hà 
sa số các chúng Bồ Tát đi vào trong hội. 


Bấy giờ, Bồ Tát Dược Vương Quân bạch 
đức Phật: - Bạch Thế Tôn! Vì sao trên hư không 
được bao phủ bởi hai màu đỏ và đen như vậy? 

Đức Phật đáp: - Này Thiện Nam Tử! Nay 
ngươi không biết nhân duyên như vậy sao? 

Thưa rằng: - Bạch Thế Tôn! Con không thể 
biết được. 

Đức Phật dạy: - Chỉ có đức Phật Như Lai 
mới tự biết quán sát. Này Thiện Nam Tử! Nay 
ngươi nên biết rằng, các phương thế giới liên can 
đều có nhiều câu chi hằng hà sa số chúng Bồ 
Tát đi vào Phật hội. Như vậy, các chúng Bồ Tát 
tùy từng phương mà đến Phật hội, liền từ hư 
không hạ xuống đứng trước đức Phật ấy, đảnh lễ 
dưới chân đức Phật ấy rôi đứng qua một bên. 

Khi ấy, Bồ Tát Dược Vương Quân bạch đức 
Phật rằng: - Bạch Thế Tôn! Do nhân duyên gì 
mà có các chúng Đại Bồ Tát đều đến tập hội? 


6 —————————————————— NGUYÊN HIỂN dịch 


Đức Phật dạy: - Này Thiện Nam Tử! Các 
đại chúng Bồ Tát đến tập hội, đều vì các vị mới 
sanh làm duyên phát khởi. 

Khi đức Phật ấy nói lời này xong, ở trong hội 
các vị mới sanh, liền được các pháp cụ túc, an 
trụ thập địa. Lại nữa, ở trong hội của đức Phật ấy 
có vô số vị tu hành Bồ Tát, đều được an trụ các 
pháp Bồ Tát, được đại thần thông thấy nghe tùy 
hỷ, tất cả chúng sanh đều được lợi lạc. Những vị 
trụ nơi địa vị Bồ Tát, không còn thối chuyển nữa, 
mà càng thêm kiên cố thực hành Bồ Tát hạnh. 

Đức Phật nói kinh nây xong, Bồ Tát Phổ 
Dũng và các Đại Bồ Tát, Tôn giả A Nhã Kiều 
Trần Như cùng các Đại Tỳ kheo, cho đến Trời, 
người của thế gian, A-tu-la... và tất cả đại chúng, 
nghe đức Phật dạy như vậy, thảy đều hoan hỷ 
tín thọ phụng hành. 


Phật nói kinh Chánh Pháp Đại Tập Hội 
Quyển thứ năm 


[Hết 


KINH ĐẠI TẬP HỘI CHÁNH PHÁP ——-- 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


. Kinh Đại Tập Hội Chánh Pháp, Hồng Như Hồ 


Anh 


. Phật nói kinh Chánh Pháp Đại Tập Hội, Thích 


Chánh Lạc 


. The Noble Sanghata Sutra, Damcho Diana 


Finnegan 


. Le Noble Sanghata Sutra, Christian Charrier 
. Hán Tạng Kinh số 424 Đại Chánh Tân Tu 
.. Bản điện tử CBETA 


NGUYÊN HIỂN dịch 


Lời Nguyện 


Nguyện đem công đức phổ biến kinh Chánh 
Pháp Đại Tập Hội này 
Cầu cho Thiên Long Bát Bộ an lạc, thế giới 


hòa bình, mưa thuận gió hòa, giáo lý của Phật 
phổ biến rộng rãi, cứu độ muôn loài. 


KINH ĐẠI TẬP HỘI CHÁNH PHÁP ——-- 


NGUYÊN HIỂN dịch 


